THÍCH NHẬT TỪ 


THIÊN CHỈ 
THIÊN QUÁN 
®& LỢI ÍCH 

CỦA THIÊN ~ 


THIỀN CHỈ, THIỀN QUÁN 
VÀ LỢI ÍCH CỦA THIỀN 


TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


Chủ nhiệm: 
TT: Thích Nhật Từ 
(ĐT: 0908.153.160; email: thichnhattu@gmail.com) 


Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay do Thây Thích Nhật Từ chủ 
biên bao gồm các Nghi thức tụng niệm thuần Việt và trên 200 
đầu sách nghiên cứu và ứng dụng về Phật học, thuộc loại 
sách gối đầu giường cần thiết cho mọi đối tượng độc giả. 


Tả sách Đạo Phật Ngày Nay đã xuất bản trên 100 CD về 
Đại tạng kinh Việt Nam và nhiều tác phẩm Phật học dưới 
dạng MP3. Đây là ấn bản đầu tiên trên thế giới về thể tài 
này. Tủ sách đã xuất bản hàng trăm sách nói Phật giáo, CD 
và VCD tân nhạc, cải lương và tiếng thơ Phật giáo. Ngoài ra 
còn có hàng ngàn VCD pháp thoại của Thầy Thích Nhật Từ 
và các vị pháp sư khác về nhiều chủ đề từ gia đình, xã hội 
đến đạo đức và tâm linh. 


Quý tác giả, dịch giả muốn xuất bản sách nghiên cứu và tỉng 
dụng Phật học, quý Phật tử muốn ấn tống kinh sách Phật giáo, 
các đại lý cần nhận sách phát hành, xin vui lòng liên hệ: 

© NHÀ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 
Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P3, Q.10,TP.HCM 
ĐT: (028) 3839-4121 
www.daophatngaynay.com Ì www.chuagiacngo.com 


TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


THÍCH NHẬT TỪ 


THIỀN CHỈ, THIÊN QUÁN 
VÀ LỢI ÍCH CỦA THIỀN 


NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 


MỤC LỤC 


Ñ[! 0090800 TT TT T0 vii 
Cẩm nang tu “thiền chỉ” và “thiền quán” .... l 
J; VỀ dt NI EHNOHT sausvtolbyallinufekiksudk 5 
2. Về đặc điểm thiển ................................ 9 
Đc VỀ HÔI THƯƯNG TH sau igeaedeoeet 15 
Ñ; VỆ c0HE Hang THIÊN seessasaeessii 9/8/ 
5. Về lợi ích và kết quả tu thiển.......... 32 
Năm lợi ích của tu thiền .............................. 39 
1. Các yêu cầu căn bản của tu thiển..41 
2. Phương pháp thiền chính yếu .......46 


3. Thiển tăng cường sức khỏe thể chất 53 
4. Thiền tăng cường sức khỏe cảm xúc 58 
5. Thiền tăng cường sức khỏe tâm ....65 
6. Thiền có ích về quan hệ xã hội .....72 
7. Thiền hướng đến giác ngộ và giải thoát ...82 


“VI HỘI, Võ EÌG (B109 2nássssc6esdicldEndestia 89 


vii 


THAY LỜI TỰA 


Truyền thống thiền của đức Phật bao 
gồm “thiển chỉ” (Samatha bhãyana) còn 
gọi là thiển định và “thiển quán” (Vipas- 
sanã bhãuanä) còn gọi là “thiển minh sát” 


^1% 


hay “thiền tuệ” (vipassanañana). 


“Thiển chỉ” (samadhi bhauana) gồm 
40 đề mục thiền, có mục đích làm cho tâm 
an trú và chế ngự được các trói buộc tâm. 
“Thiền chỉ” là cách tu nương vào đối tượng 
thiền, cột tâm vào đối tượng thiền để tâm 
được an tĩnh, vắng lặng, dừng lặng các thói 
quen cũ, các nghiệp phàm, lối sống phàm 
ít nhất trong thời điểm thực tập “thiền chỉ: 


Cốt lõi thực tập “thiền chỉ” chính là 
“lâm nương đối tượng thiên, buông bỏ việc 
đã qua, không màn chuyện chưa đến, thư 
thái tâm hiện tại, vượt qua mọi ý niệm, chính 
niệm luôn hiện tiển”. 


viii :“: THIÊN CHỈ, THIÊN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIỀN 


Giá trị của “thiển quán” hay “thiền 
minh sát” (wipassana bhãvan3) là mang lại 
trí tuệ cho người thực tập thiền. Minh sát 
(0ipassana) là nhìn thẩm thấu bằng tâm, 
nhìn mọi sự vật một cách sâu sắc “như 
chúng đang là; hạn chế tối đa sự can thiệp 
ý thức chủ quan vào sự vật được quan sát, 
khi các giác quan tiếp xúc với đối tượng 
trần cảnh. Khi các suy luận dù là diễn dịch, 
quy nạp, tổng hợp, phân tích... thoát ra 
khỏi ý thức về chấp ngã chủ quan và chấp 
ngã khách quan, lúc đó ta có thể nhìn sự 
vật đúng với bản chất của chúng. 

Cốt lõi của “thiển quán” là chính 
niệm trực tiếp (safima) và tỉnh giác trực 
tiếp (sampajano) với đối tượng “thân, 
thọ, tâm, pháp”, đồng thời, phải tinh tấn 
tỉnh giác (Zfapi) liên tục. “Thiển quán” 
giúp hành giả thấu rõ các trạng thái vô 
thường (aniccalakkhana), trạng thái khổ 
(dukkhalakkhana) và trạng thái vô ngã 
(anattalakkhana), hướng đến sự chấm 
dứt tham ái, phiền não, đạt được các thánh 
quả và chứng đắc niết bàn. 

Phật tử sau khi thực tập “thiền chỉ” nên 
tiếp tục tu “thiền quán. Bốn đối tượng 
quán niệm của thiền minh sát (thân thể, 


THAY LỜI TỰA :£ 1x 


cảm giác, tâm và ý niệm) không cần thiết 
phải thực tập theo trình tự trước sau; 
cũng không cần thiết thực tập một lúc 4 
nội dung. Hành giả bị kẹt hay dính mắc 
ở phương diện nào, hoặc thân, cảm xúc, 
tâm, hoặc pháp thì thực tập phần thiền tuệ 
thích hợp để chuyển hóa. 

Cốt lõi của tu thiền là làm chủ cảm xúc, 
tri giác, tâm tư, nhận thức, thói quen và 
lối sống. Cốt lõi của định nằm ở xả niệm 
và thanh tịnh. Ngoài việc tăng cường sức 
khỏe, người tu thiền chỉ và thiền quán còn 
đạt được ba tuệ giác lớn để trở thành bậc 
thánh, giác ngộ và giải thoát toàn triệt. 

Thiền vượt khỏi ranh giới của tôn giáo, 
sắc tộc, màu đa, giới tính và tuổi tác. Để 
buông bỏ các căng thẳng, lo lắng, sầu bị, 
ưu não, đồng thời có được bình an, định 
tính và hạnh phúc trong đời, mỗi người 
hãy tu thiền chính niệm và tỉnh thức ít nhất 
15 phút mỗi ngày. Thực tập thiền giúp bạn 
sống năng động, tích cực, sáng tạo, hữu ích 
và có giá trị hơn. 


Mùng 3 xuân Mậu Tuất 2018 
Pháp sư Thích Nhật Từ 
Cẩn chí 


-I- 
CẨM NANG TU 
“THIÊN CHỈ” VÀ “THIÊN QUÁN” 


CẨM NANG TU “THIỀN CHỈ” VÀ “THIỀN QUÁN” :£ 3 


CẨM NANG TU THIỀN CHỈ VÀ THIÊN QUÁN? 


Truyền thống thiền của đức Phật bao 
gồm “thiển chỉ” (Samatha bhãyana) còn 
gọi là thiển định và “thiển quán” (Vipas- 
sanã bhaãwana) còn gọi là thiển tuệ hay 
thiền minh sát. Các trường phái thiền tại 
Miến Điện thường hướng dẫn hoặc chuyên 
về thiền chỉ hoặc chuyên về thiền quán hoặc 
bao gồm cả thiền chỉ lẫn thiền quán. 

Theo kinh điển Pali, đức Phật nhấn 
mạnh đến thiền quán nhiều hơn, bao gồm 
các bài kinh như kinh Tứ niệm xứ, kinh Đại 
niệm xú, kinh Thân hành niệm, kinh Quán 
niệm hơi thở, kinh Người biết sống một mình 
và một số bài kinh nói về bốn cấp bậc thiền 
định cũng như các thiền vô sắc giới. 

Dựa vào những gì đức Phật giảng dạy 
về thiền chỉ, các bậc đại sư Phật giáo tại Sri 
Lanka đã hệ thống các đối mục của thiền 
chỉ nhiều hơn, tạo ra sự phong phú trong 
các đối tượng thiền nhằm giúp cho hành 
giả từ nền tảng thích ứng chủ đề thiền 
dẫn đến kết quả và lợi ích trong việc thực 


*, Pháp thoại do Thây Nhật Từ giảng trong khóa tu 
Thiển Vipassana tại chùa Giác Ngộ, ngày 23-04-2017. 
Phiên tả bài giảng: Nguyễn Phạm Cao Quân. Hiệu đính 
phiên tả: Ngộ Trí Viên. 


4 s:THIỀN CHỈ, THIỀN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIỀN 


tập thiền. Dầu tu theo thiền chỉ hay thiền 
quán, các hành giả thiền cần phải lưu tâm 
là đang lúc thực tập thiền hành giả phải 
làm chủ hơi thở ra và vào, dài và ngắn với 
sự ghi nhận rõ ràng ở tâm: “phình...phình” 
đối với hơi thở vào và “xẹp...xẹp” đối với 
hơi thở ra. Sự ghi nhận rõ ràng đó được gọi 
là chánh niệm, thấy rõ được sự vận chuyển 
của hơi thở trong cơ thể góp phần giúp 
cho người thực tập thiền được tỉnh giác. 

Khi thực tập thiền, dầu trong không 
gian ở rừng núi yên tĩnh hay ở trên điện 
Phật hoặc là ở tại tư gia, các hành giả có 
thể chọn một trong hai đối tượng thiền 
chỉ hoặc thiền quán. Làm thế nào để có 
thể xác định được mình thích hợp với loại 
Thiền nào? Để việc chọn lựa trở nên có kết 
quả thì trong phần giới thiệu bao quát sau 
đây, tôi giúp quý vị nắm được Š nội dung 
của Thiển chỉ và thiển quán cũng như là 
lợi ích, kết quả đạt được từ việc tu tập 2 
loại Thiền này. Trên nền tảng đó, quý vị 
sẽ làm chủ được cảm xúc, thái độ, tâm tư, 
nhận thức, lối sống và cách ứng xử. Từ đó, 
có thể lựa chọn cho mình cách thực tập, 
hoặc thiền chỉ hoặc thiền quán một cách 
thích hợp. 


CẨM NANG TU “THIỀN CHỈ” VÀ “THIỀN QUÁN” :£ Š 


1. VỀ BẢN CHẤT THIÊN 


Thiền chỉ trong tiếng Pali gọi là Sa- 
matha bhãuanã. Bhaãvanä có nghĩa đen là 
“tu tập tâm” và ở nội hàm rộng hơn là “phát 
triển tâm, gọi tắt là “tu tập” Samafha là sự 
an định, sự vắng lặng. Khi chúng ta mượn 
đối tượng thiền quán nhất định nào đó, 
giữ tâm trên đối tượng đó, thì cùng thời 
điểm và không gian đó, người thực tập 
thiền không để tâm mình “du lịch” cảnh trí 
này, phân tâm ở cảnh vật khác. Bằng cách 
này, tâm của người thực tập thiền trở nên 
sâu lắng: Thân đâu tâm đó. 

Thiền chỉ còn được gọi là “tịnh chỉ 
tu tập); vốn dựa vào việc dừng lắng càng 
nhiều càng tốt các hoạt động giác quan 
như mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, 
thân xúc chạm và ý hình dung. Nhờ đó, 
người thực tập sẽ phát triển được trạng 
thái thanh tịnh, nhẹ nhàng ở trong tâm. 


Thiền chỉ còn được gọi là “thiển định” 
(samadhi bhaãuanä). Sở đĩ có cách gọi này 
là vì về bản chất người thực tập “thiền chỉ” 
đạt được trạng thái dịnh tâm sâu sắc, vắng 
lặng, nhẹ nhàng, không bị dao động bởi 
các hoàn cảnh đang diễn ra xung quanh, 


ó +: THIỀN CHỈ, THIÊN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIÊN 


không bị chi phối bởi các cảnh trần như: 
Sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Người 
thực tập thiền chỉ có thể giữ trạng thái sâu 
lắng trong định vài tiếng đồng hồ liên tục, 
ở mức độ sâu sắc hơn, vài ngày, vài tuần, 
vài tháng liên tục. 

Hiện trượng thiền sư Bồ-đề Đạt-ma 9 
năm ngồi dựa vào vách tường núi Tung 
Sơn, chùa Thiếu Lâm không phải là một sự 
đồn thổi. Thời hiện đại này cũng có một số 
người ngồi thiền liên tục trong tư thế nhập 
định, không đứng dậy khỏi tư thế đó trong 
suốt hai năm trời. Chẳng hạn như hiện 
tượng cậu bé được mệnh danh là Buddha 
Boy (cậu bé Phật) ở Nepal cách đây vài 
năm. Sau khi các hãng truyền thông lớn trên 
thế giới ồm BBC, CNN, AFP và nhiều hãng 
truyền thông khác đến phóng sự nơi Buddha 
Boy thực tập thiền gần 2 năm bất động. Cậu 
ruột của cậu bé này là một lama Tây Tạng đã 
di chuyển cậu bé đến một nơi kín đáo hơn. 
Từ thời điểm đó đến nay, chúng ta không có 
thông tin, không nghe biết gì vể việc tu tập 
thiền chỉ, ở mức độ chuyên sâu là thiền định 
mà Buddha Boy đã thực hiện. 

Thời hiện đại, do ảnh hưởng của truyền 
thông và các phương tiện giải trí quá nhiều, 


CẨM NANG TU “THIỀN CHỈ” VÀ “THIỀN QUÁN” :£ Ví 


vẫn còn có người tu tập thiển chỉ hay là 
thiền định một cách sâu lắng như thế. Thời 
xưa, cách đây 26 thế kỷ tại Ấn Độ các hành 
giả Thiền dưới sự hướng dẫn của Đức Phật 
đạt được trạng thái này là chuyện không 
phải quá khó khăn. 

Thiền quán trong tiếng Pali là Vipas- 
sanä phãwanã. Vipassana có nghĩa đen là 
nhìn thẩm thấu, nhìn rõ bản chất của sự 
vật như chúng đang là. Trong cái nhìn này, 
người thực tập Thiền sẽ hạn chế một cách 
tối đa sự can thiệp của ý thức chủ quan vào 
các đối tượng được chúng ta tiếp nhận, 
bao gồm khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, 
lưỡi nếm, thân xúc chạm. Từ đó, người tu 
thiền vượt qua được thói quen “dán nhãn” 
và “đặt tên” lên con người, sự vật, sự việc, 
tình huống. 

Thiền quán còn được gọi là “minh sát 
tu tập” “Minh” là rõ ràng, “sát” là quan sát, 
nhìn thấy. “Minh sát” là thấy một cách rõ 
ràng. Động tác này cũng giống như người 
có hai mắt với ánh sáng đầy đủ nhìn thấy rõ 
được các vân tay, các chỉ tay trong lòng bàn 
tay trước mặt. Nhận thức qua cái nhìn như 
vậy là chuẩn xác. 


8 s: THIÊN CHỈ, THIÊN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIÊN 


Về phương diện chiều sâu, thiền quán 
còn được gọi là “thiển tuệ” (tipassana 
bhãvanã hay paññaä bhãuanä). Paññaä dịch 
sát nghĩa là trí tuệ hay là tuệ giác, hay tỉnh 
thức. Tu tập thiền quán là nghệ thuật giúp 
người thực tập thiền phát triển được trí 
tuệ, tâm sáng suốt hơn, hiểu biết về thế 
giới hiện tượng và bản chất của mọi sự 
vật như chúng đang là. Người tu thiền tuệ 
sẽ đạt được chuẩn nhận thức về thế giới 
quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo 
đức quan, tu tập quan và giải thoát quan 
Phật giáo... chính xác và trọn vẹn. Từ đó, 
thoát khỏi các hình thái mê tín dị đoan, sợ 
hãi, lo lắng, căng thẳng, bồn chồn và nhiều 
phản ứng tâm lý tiêu cực khác. 

Những người có tâm lý dao động, lăng 
xăng, thiếu điểm tĩnh, vội vã... nên thực 
tập thiển chỉ trong giai đoạn đầu. Mỗi 
đối tượng thiển chỉ trở thành phương 
pháp thay thế đối tượng nhận thức ở tâm, 
người thực tập không chạy nhảy theo các 
đối tượng bên ngoài do tác động của môi 
trường sống, hoàn cảnh sống. 

Người sợ hãi, bị chi phối bởi mê tín 
đị đoan, chạy theo quá nhiều các tập tục 
phong thủy, địa lí, đồng bóng, ngoại cảm 


CẨM NANG TU “THIỀN CHỈ” VÀ “THIỀN QUÁN” :£ 9 


và năm tháng ngày giờ tốt xấu, sự kiện 
hưng và suy nên thực tập thiền quán còn 
gọi là thiền tuệ, nhờ đó rũ bỏ được các nỗi 
khổ và niềm đau bằng trí tuệ sáng suốt. 


Dựa vào các bệnh lí về tâm, sở trường 
và sở đoãn, quý vị có thể thực tập thiền chỉ 
trong giai đoạn đầu. Khi tâm đã được lắng 
yên, đã làm chủ được cảm xúc thái độ, quý 
vị có thể nâng cao phương pháp tu tập của 
mình bằng việc thực tập thiền quán. Trong 
thời khóa thực tập thiển gồm ó0 phút 
chẳng hạn, 30 phút đầu quý vị có thể trải 
nghiệm thiền chỉ và thời gian còn lại tập 
trung thiền quán. Người có năng lực định 
tốt, việc thực tập thiền chỉ chỉ cần diễn ra 
trong vòng 10 phút, thời gian còn lại đầu 
tư cho sự phát triển thiền quán. Phối hợp 
nhịp nhàng giữa thiền chỉ và thiền quán, 
hành giả vừa đạt được định tâm, vừa phát 
triển được trí tuệ. 


2. VỀ ĐẶC ĐIỂM THIÊN 


Như vừa trình bày ở phần trên, thiền 
chỉ dẫn đến định tâm và thiền quán có khả 
năng phát triển trí tuệ. Định là nền tảng 
của trí tuệ. Do đó, thiền chỉ cũng là nền 
tảng của thiền quán. Người thực tập thiền 
không nên dừng lại ở thiền chỉ như một 


10 -:: THIÊN CHỈ, THIÊN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIÊN 


số trường phái thiển ở Miến Điện đã chủ 
trương. Vì dừng lại ở thiền chỉ, các hành 
giả sẽ đánh mất cơ hội phát triển thiển 
quán để tăng trưởng trí tuệ. 

Không chỉ Phật giáo mới có thiền chỉ, 
các tôn giáo trước đức Phật, cùng thời với 
đức Phật tại Ấn Độ, cũng như các trường 
phái Phật giáo khác tại Trung Quốc như 
thiền công án, thiền thoại đầu gọi chung 
là thiền tổ sư đều có phương pháp và 
kĩ năng thực tập thiền chỉ, mặc dầu đối 
tượng thực tập là khác nhau, mục đích 
đạt được là một. 

Ví dụ, câu thoại đầu phổ biến trong 
thiền tông Trung Quốc là “Mọi sự vật hiện 
tượng quay về số một, một quay về cái gì?” 
(bạn pháp quy nhất, nhất quy hà xú). Hoặc 
là “Trước khi cha mẹ của tôi được sinh ra, 
mặt mũi thật của tôi là cái gì?” Công án là 
những câu thoại đầu đã được phổ biến, 
trở thành các điển tích mà các vị thiền sư 
thường sử dụng để khai tâm mở trí cho các 
thiền sinh. 


Về bản chất, công án và thoại đầu là 
giống nhau. Giữ tâm mình với một công 
án hay thoại đầu, hành giả được xem là 
đang thực tập thiển chỉ, hay còn gọi là 


CẨM NANG TU “THIỀN CHỈ” VÀ “THIỀN QUÁN” s2: II 


thực tập thiền định. Tương tự, Tịnh Độ 
tông dạy niệm danh hiệu “Nam-mô A-di- 
đà Phật” một cách nhất tâm, bất loạn. 
Nếu đang lúc niệm, hành giả không để 
tâm đến sự cầu nguyện, van xin thì lúc 
đó, việc niệm Phật được xem là thực tập 
thiền chỉ. 

Tương tự, trong Mật tông, khi hành giả 
thực tập quán niệm các câu thần chú, bên 
cạnh miệng niệm thần chú, tay của hành 
giả Mật tông còn đếm các hạt đậu, các hạt 
sỏi... biến chúng thành đối tượng giữ tâm 
được an định một chõỗ, đều được gọi chung 
là thiển chỉ. 

Các hành giả đọc kinh, nghiền ngẫm 
chân lý Phật và đạo đức Phật qua lời kinh 
cũng được gọi là đang thực tập thiền chỉ. 
Nói chung, nhiều trường phái thiền trong 
đạo Phật, ngoài đạo Phật có những cách 
hướng dẫn về thiền chỉ khác nhau. Về bản 
chất, trong thiển chỉ luôn có đối tượng 
thiền, theo đó, người tu gá tâm vào, nhờ 
đó, tâm không “du lịch; phân duyên, 
hướng ngoại, đắm nhiễm, vướng kẹt vào 
bất cứ việc gì trên đời. Tu tập thiển chỉ 
đúng cách, hành giả đạt được trạng thái 
“vô sở trụ.” 


12_ -:: THIÊN CHỈ, THIÊN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIÊN 


Trong phương pháp Thiển quán, mục 
tiêu là hướng đến sự tháo mở các trói buộc 
ở tâm, giúp hành giả đạt được sự tự do và 
giải thoát. Thiền quán không chỉ dừng 
lại ở sự vắng lặng. Thiền quán là phương 
pháp tu thiền đặc thù của Phật giáo. Các 
trường phái thiển của các tôn giáo khác 
như là thiền Yoga của Bà-la-môn giáo, 
hay là thiền khí công của Trung Quốc, 
thiển xuất hồn của Việt Nam... đều 
không đạt được mục tiêu lớn nhất là giúp 
hành giả giải phóng các nỗi khổ niềm đau 
đang vướng kẹt ở tâm. Các trói buộc ở tâm 
làm con người vướng kẹt vào vô minh. Vô 
minh làm cho nỗi khổ niềm đau trói buộc 
con người. 

Khi hành giả đạt được thành công 
trong thực tập thiền chỉ, phát triển thiền 
quán, hành giả mới có cơ hội mở cánh 
cửa giải thoát cho bản thân, góp phần giải 
phóng các nỗi khổ niềm đau cho tha nhân. 
Khi thực tập thiền quán, người thực tập 
thiền Phật dạy đạt được các lợi ích tự do 
cao hơn bất kì trường phái thiền thuộc các 
tôn giáo khác. 

Đã là Phật tử thực tập thiền thì không 
nên thực tập thiền nhân điện, thiền khí 


CẨM NANG TU “THIỀN CHỈ” VÀ “THIÊN QUÁN” :£: 13 


công, thiền yoga, thiền điều trị bệnh của 
các trường phái thiền ngoài Phật giáo. Giá 
trị cao nhất người thực tập thiền đạt được 
là giải thoát. Những phương pháp Thiền 
nêu trên chỉ dừng lại ở lợi ích sức khỏe, 
chứ không phải là giá trị cao nhất có thể 
đạt được: Giải phóng khổ đau. 

3. VỀ ĐỐI TƯỢNG THIÊN (Kammatfthãna) 

3.1. Về thiền chỉ (samatha bhãuanä) 


Khi thực tập thiền chỉ, hành giả sử dụng 
các đối tượng thuộc về thế giới mặc định 
để giữ tâm một chõ. Đối với người thực 
tập thiền quán thì đối tượng giữ tâm thuộc 
về chân đế, tức là sự thật về sự vật trong 
chính nó, thoát khỏi những mặc định bằng 
ngôn ngữ và truyền thông về sự vật. 

Ví dụ, trong khóa thiền tại chùa Giác 
Ngộ hôm nay có hơn 900 người thực tập, 
phần lớn mặc áo tràng màu lam. Trong số 
đó có một nửa hoặc một phần ba mặc áo 
tràng của chùa Giác Ngộ. Chiếc áo tràng 
màu lam của chùa Giác Ngộ có cách may 
khác với các chùa khác, thực ra, chỉ là mặc 
định nhằm tạo ra sự đặc thù của Phật tử 
tại chùa Giác Ngộ so với Phật tử trên toàn 
quốc nói chung. Như vậy, sự mặc định 


14 -:: THIÊN CHỈ, THIÊN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIÊN 


giúp ta phân biệt được hình thù, màu sắc, 
khái niệm được mô tả đối với con người, 
sự vật, sự việc, tình huống khác nhau. Nhờ 
đó chúng ta không lẫn lộn trong truyền 
thông, tạo ra khái niệm phổ quát trong 
truyền thông. 


Trong chân lý tuyệt đối, các mặc định 
về con người và sự vật cần được buông bỏ, 
để ta không can thiệp ý thức chủ quan vào 
sự vật được quan sát. Thực tập thiền quán 
là để phát triển trí tuệ, nhìn thấy sự vật như 
chúng đang là. Với cái nhìn vượt lên trên 
các mặc định, ta sẽ không còn phân biệt 
“Đây là áo tràng chùa Giác Ngộ? “Đây là 
áo tràng miền Nam” hay “Đây là áo tràng 
miền Bắc” Ta chỉ đơn giản ghi nhận: 
“Đây là chiếc áo tràng”, không dán nhãn, 
không đặt danh lên chiếc áo tràng, chỉ 
ghi nhận đơn thuần sự vật như chúng 
đang là. 

Tháo mở được thói quen phân biệt, 
thành kiến, ác kiến, mặc cảm đối với con 
người, sự vật, sự việc, tình huống nhiều 
chừng nào, các hành giả thiền có khả năng 
phát triển thiền tuệ tức là trí tuệ nhiều 
chừng ấy. 


CẨM NANG TU “THIỀN CHỈ” VÀ “THIỀN QUÁN” +2: l§ 


Chị em phụ nữ nặng về cảm xúc, dễ 
phát sinh các thói quen thành kiến, tư 
kiến, ác kiến đối với người mà mình không 
ưa thích. Người chấp dính cảm xúc phải tu 
thiền tuệ nhiều hơn để đạt được cái nhìn 
như thật về con người và sự vật. Những 
người đàn ông thích lí sự, lí luận hơn thua, 
tranh chấp... khó phát triển thiền tuệ, vì 
cái tôi chủ quan can thiệp vào tiến trình 
nhận thức làm cho sự nhận thức bị đánh 
giá với cặp kính màu nhị nguyên. 

Trong kinh tạng Pali, đức Phật đề cập 
rải rác các đối tượng thiền chỉ. Tác phẩm 
Thanh Tịnh Đạo Luận của ngài Phật Âm 
(Buddhaghosa) phát triển và hệ thống 
thành 40 đề mục thiền chỉ để người thực 
tập Thiển chỉ chọn lựa và áp dụng thích 
hợp. Trong Thiền quán, chỉ có 4 đối tượng 
cần được thực tập: Quán thân thể, quán 
cảm giác, quán tâm và quán ý niệm trong 
tâm. 40 đối tượng Thiền chỉ được chia làm 
các nhóm như sau: 


(¡) 10 đề mục phổ quát (k2s/2) 


Bao gồm đất, nước, lửa, gió (4 yếu tố 
phổ biến, 4 đại), xanh, vàng, đỏ, trắng (4 
màu căn bản), ánh sáng và hư không. 


ló_ -:: THIÊN CHỈ, THIÊN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIÊN 


Những người buồn khổ, chán nản, bi 
quan, yếm thế, nên chọn màu xanh làm 
đối tượng thiền chỉ vì màu xanh tượng 
trưng cho sự hy vọng, lạc quan, làm dịu cái 
nhìn, làm cho tâm mình trở nên thư thái, 
thoải mái. Những người quá chậm chạp, 
mệt mỏi, thiếu nhiệt huyết, thiếu sức 
sống, nên chọn màu đỏ làm đối tượng 
thiển chỉ, vì màu đỏ tượng trưng cho sức 
sống. Những người tâm đễ bị hôn trầm, 
buồn ngủ, bần thần, chán trường nên lấy 
ánh sáng làm đối tượng Thiền chỉ. Chỉ 
cần nhìn mắt vào ánh sáng thì trạng thái 
bần thần được kết thúc. 

Người có tâm quá nhỏ hẹp, ích kỷ, phân 
biệt đối xử, hãy chọn hư không làm đối 
tượng Thiền chỉ để tâm được tác động tích 
cực bởi hình ảnh bao la, vô biên, nhờ đó 
được thoải mái và bớt chấp dính. Và đây 
là nhóm thứ nhất gồm có 10 đối tượng phổ 
biến hay là phổ quát. 

Quý vị có thể chọn 1 trong 10 đối 
tượng nêu trên để giữ tâm mình, nhờ đó 
tâm không “du lịch” chỗ khác, phan duyên, 
vướng dính, chấp trước. Thân đâu tâm đó 
là cốt lõi của thực tập thiền chỉ. 


CẨM NANG TU “THIỀN CHỈ” VÀ “THIỀN QUÁN” s2: L7 


(ii) 10 đề mục tùy niệm (24ssafi) 

Theo dõi hơi thở ra vào với chánh niệm 
về I trong 10 đề mục sau đây: Phật, Pháp, 
Tăng, đạo đức, bố thí, cõi trời, sự chết, 32 
thể trược, hơi thở và sự vắng lặng. 


Đức Phật là người khai sáng đạo Phật, 
đạt được tuệ giác viên mãn, truyền bá 
chân lý để cứu độ nhân sinh. Chánh pháp 
là nguồn tuệ giác và từ bi được đức Phật 
giảng dạy trong 49 năm có khả năng giải 
quyết nỗi khổ niềm đau. Tăng đoàn là 
những vị xuất gia chân chính, hướng dẫn 
Phật tử tu học đúng chân lý Phật. 


Đạo đức có khả năng làm con người 
thanh tịnh, thoát khỏi các sợ hãi. Bố thí làm 
cho con người trở nên từ bị, biết quan tâm 
giúp đỡ nhiều người. Chư thiên là con người 
sống ngoài hành tỉnh như là kết quả của việc 
giữ Š điều đạo đức và thực tập 10 điều thiện. 

Sự chết là điểm cuối của quy luật vô 
thường, biến hoại và tiếp tục tái sinh. 32 
thể trược là những yếu tố cấu thành cơ 
thể này về bản chất là dơ dáy. Hơi thở ra 
vào giúp con người tồn tại. Trạng thái tịch 
tịnh, vắng lặng là mục tiêu mà việc thực 
tập nội tĩnh giúp ta đạt được. 


I8: THIÊN CHỈ, THIÊN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIÊN 


Về 10 đối tượng thiền chỉ nêu trên, 
người nào nặng về tình ái, tình dục thì 
quán 32 thể trược để tâm nhờm gớm, 
nhàm chán, viễn ly nhu cầu hưởng thụ của 
thân. Người keo kiệt, bủn xỉn, bo bo giữ 
tiền của, không giúp đỡ ai... nên thực tập 
bố thí trong lúc tu thiền chỉ. Người quá quý 
trọng và bám víu sự sống thì nên quán tưởng 
cái chết như đối tượng của thiền chỉ, nhờ đó 
không còn tham luyến và nô lệ cơ thể này. 


Dựa vào bệnh lý của tâm, tâm bị vướng 
kẹt vào đối tượng nào thì nên chọn đối tượng 
thiền chỉ thích hợp để giải phóng tâm. 

(ii) 10 đề mục về tử thi bất tịnh (asubha) 


Trong kinh Trung Bộ, đức Phật nêu ra 
10 tình huống tử thi: Tử thi mới chết, tử 
thi bầm tím, tử thi chảy máu, tử thi chảy 
mủ, tử thi bị đâm, tử thi có giòi, tử thi bị 
chặt đứt đoạn, tử thi bị cắn xé, tử thi bị rời 
rạc các lóng xương, đốt xương và tử thi chỉ 
còn lại tro xương. 

Người tu thiền chỉ nên liên tưởng đến 
10 tình huống tử thi như trên, để không 
ý lại và không hứa hẹn với mình rằng: 
“Để ngày mai tôi tu”, “Để năm sau tôi quy 
y7 hay “Để vài năm nữa tôi sẽ làm việc 


CẨM NANG TU “THIỀN CHỈ” VÀ “THIỀN QUÁN” s2: 19 


thiện”... Cố gắng tận dụng quỹ thời gian 
hạn hẹp của kiếp người làm được những 
việc đáng làm, không hứa hẹn, không trì 
hoãn, không biện hộ, không bỏ lỡ cơ hội. 

Thực tập thiền chỉ với 10 đề mục liên 
hệ đến tử thi giúp ta tháo mở sự phân biệt 
chấp dính về con người, sự vật, sự việc, 
tình huống dễ ưa, dễ thương, dễ mến... 
Nhờ đó, tâm được tự do và giải phóng tâm 
mình khỏi các trói buộc và hệ lụy. 


(iv) Bốn đề mục về tâm vô lượng (zp- 
pamañña) 

Bao gồm giữ chính niệm với tâm từ vô 
lượng, tâm bi vô lượng, tâm hỷ vô lượng và 
tâm xả vô lượng. Nhờ thực tập thiền chỉ với 
4 tâm vô lượng này, người tu thiền giải phóng 
được thái độ vô cảm, ích kỷ, lợi ích nhóm (do 
tu tâm từ và tâm bi); vượt qua được tâm lý 
căng thẳng, lo lắng, mệt mỏi (do tu tâm hỷ) 
và rũ bỏ mọi cố chấp, hận thù, oan trái, bám 
víu, luyến tiếc và khổ đau (do tu tâm xả). 

(v) Quán đề mục “vật thực bất tịnh” 

Quán chiếu thực phẩm vốn là không 
sạch sẽ để vượt qua tâm tham hưởng thụ 
trong ăn, uống, mặc, vượt qua các chấp 
dính về hình thức và thân thể. 


20 -::  THIỀN CHỈ, THIÊN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIÊN 


(vi) Phân tích một trong bốn yếu tố phổ 
quát 

Hành giả có thể tập trung tâm vào việc 
phân tích một trong bốn yếu tố phổ quát 
là đất (kiên trì, vững chãi), nước (trôi chảy, 
không dừng trụ), lửa (thiêu đốt) hay gió 
(bay đi, không dừng dính). 

(vii) Quán 4 đề mục thiền vô sắc giới 

- “Hư không là vô biên” (äakãso anan- 
to): Thực tập tưởng không này làm đối 
tượng của thiển hư không vô biên xứ 
(ãkãsanañcayafana) nhằm buông bỏ mọi 
chấp dính về mọi sự vật hiện tượng trong đời. 

- “Thức là vô biên” (viññanam anan- 
(am): Thực tập tưởng không này làm 
đối tượng của thiển thức vô biên xứ 
bỏ mọi chấp dính về vô minh, mê tín, dị 
đoan; khai mở niềm tin về tiềm năng trí 
tuệ vốn có trong mỗi người. 

- “Vô sở hữu” hay “không có gì cả” (naí- 
thi kiñci): Thực tập tưởng không này làm 
đối tượng của thiển vô sở hữu xứ (äkiñ- 
caffiayatana) nhằm buông bỏ mọi chấp 
dính về sở hữu. 


CẨM NANG TU “THIỀN CHỈ” VÀ “THIỀN QUÁN” s2: 21 


A22 


- “Văng lặng, vi tế” (sanfam, pani- 
fan): Thực tập tưởng không này làm đối 
tượng của thiền phi tưởng phi phi tưởng 
xứ (newasañfñanasafñfiayatana) nhằm trải 
nghiệm sự thư thái tuyệt đối. 


Về cách áp dụng 40 đề mục thiểền/ đối 
tượng thiển (kœmmaffhãna) nêu trên thì 
điều quan trọng là hành giả phải nhận biết 
mình đang yếu kém và bị vướng kẹt cái gì, 
cần áp dụng đúng đề mục thiền, mới có 
khả năng giúp ta giải phóng chấp thủ và 
khổ đau. 

Ví dụ, người nào hận thù, giận dõi, 
ganh tị, hơn thua... nên thực tập thiền từ 
và thiển bi như đối tượng thiền chỉ. Người 
nào cố chấp, để ý, để tứ từng lời nói, từng 
ánh mắt và ứng xử của người khác rồi chấp 
giữ trong lòng thì nên thực tập “xả” như 
đối tượng thiền chỉ để buông bỏ. Người 
nào có gương mặt hình sự, căng thẳng, khó 
chịu, cau có, quạo quọ... thì nên thực tập 
“hoan hỷ” như đối tượng thiền chỉ để tươi 
mát và thoải mái hơn. 

Trong phương pháp Thiền chỉ, 40 đối 
tượng thiền trong kinh điển Pali cần phải 
được áp dụng đúng người, đúng tình 
huống thì mới mang lại kết quả của sự thực 


22 :::_ THIỀN CHỈ, THIÊN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIÊN 


tập. Ai bị vướng quá nhiều nỗi khổ niềm 
đau thì có thể chọn vài đối tượng thiền, đề 
mục thiền, không nhất thiết chỉ giữ trên một 
đề mục nhất định. 

Người thực tập thiền chỉ có thể thay 
đổi từ đề mục thiền A sang đề mục thiền 
B. Trong cùng một giờ thiền tọa, quý vị có 
thể thực tập 2-3 đề mục thiền khác nhau 
cùng lúc, nhằm vượt qua các chấp dính 
trong đời. 

3.2. Về thiền tuệ (0ipassanã bhãuanä) 


Để thực tập thiền tuệ có kết quả, các 
bạn cần nhớ 4 nội dung quán niệm (tứ 
niệm xứ), được đức Phật dạy: Thân thể, 
cảm xúc, tâm và ý niệm trong tâm (pháp). 


(¡) Quán và làm chủ thân thể (Kãyanu- 
passana satipatthana) 

Người tu thiền quán cần tập trung các ý 
chính sau đây: “Thân thể này là tổ hợp, thân 
thể này bất tịnh, thân thể này là uô thường, 
thân thể này không phải là sở hữu uĩnh hằng 
của tôi. Do đó, tôi không chấp thân thể này là 
tôi, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi. Tôi sử 
dụng khôn ngoan cơ thể này để phục ụ cho 
các mục đích cao thượng nhằm tạo 1a cuộc 
sống có hạnh phúc 0à chất lượng hơn”. 


CẨM NANG TU “THIỀN CHỈ” VÀ “THIÊN QUÁN” +: 23 


Để làm chủ thân, hành giả cần thực tập 
chính niệm đối với 14 đối tượng của “thân 
hành niệm” bao gồm (¡) Hơi thở ra vào, 
(1i) Đi, đứng, ngồi, nằm, (ii) Động tác đi 
tới trước, đi lui sau, quay phải, quay trái, co 
tay vào, co chân vào, duõi tay ra, duỗi chân 
ra, (¡v) 32 thể trược, (v) Đất, nước, lửa, gió, 
(vi) Tử thi ở nghĩa địa, (vii) Tử thi bị thú 
ăn, (viii) Xương dính thịt, (ix) Xương máu 
thịt rã rời, (x) Bộ xương khô, (xi) Xương 
rã rời, (xii) Bộ xương trắng, (xiii) Đống 
xương và (xiv) Xương trắng vụn nát. 

(ii) Quán và làm chủ cảm xúc (Ƒ£- 
danãnupassana satipatthana) 

Có 9 loại cảm xúc mà người tu thiền 
cần làm chủ bao gồm: (¡) Cảm xúc khổ 
đau, (ii) cảm xúc hạnh phúc, (1ii) cảm xúc 
không khổ - vui, (iv) cảm xúc khổ đau hợp 
với ngũ dục, (v) cảm xúc hạnh phúc hợp 
với ngũ dục, (vi) cảm xúc không khổ - vui 
hợp với ngũ dục, (vi) cảm giác khổ đau 
không hợp với ngũ dục, (vii) cảm giác 
hạnh phúc không hợp với ngũ dục và (¡x) 
cảm xúc không khổ - vui không hợp với 
ngũ dục. 

Để làm chủ cảm xúc, người tu thiền nên 
nhận diện và vượt qua, nhất là, cảm xúc 


24 ::_ THIỀN CHỈ, THIÊN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIÊN 


khổ đau (buồn, tiêu cực), cảm xúc hạnh 
phúc (vui, tích cực) và cảm xúc trung tính. 
Làm chủ dòng cảm xúc bằng sự ghi nhận 
các biểu đạt của cảm xúc, không chạy theo 
nó, không vướng kẹt vào nó, không cưỡng 
chế nó, không kháng cự nó; chỉ giữ trạng 
thái tâm rõ ràng để các cảm xúc tiêu cực 
bản lên rời khỏi tâm ta. 

(ii) Quán và làm chủ tâm (C7/ãnu- 
passanãa satipatthana) 

Khi quán chiếu và làm quán tâm, hành 
giả cần lưu ý tâm gồm có các đặc tính đối 
lập: tâm thiện, tâm ác; tâm tích cực, tâm 
tiêu cực; tâm thánh, tâm phàm; tâm từ bị, 
tâm sân hận; tâm sáng suốt, tâm sĩ mê; tâm 
hoan hỷ, tâm giận dữ; tâm độ lượng, tâm 
tham lam; tâm chuyên chú, tâm tán loạn; 
tâm quảng đại, tâm nhỏ nhoi; tâm bậc cao, 
tâm bậc thấp; tâm định, tâm không định; 
tâm vô hạn, tâm hữu hạn; tâm thánh, tâm 
phàm; tâm giải thoát, tâm trói buộc... 

Nõ lực tu tập làm chủ tâm từ động cơ 
đến quyết định để chuyển hóa các hạt 
giống tiêu cực trong tâm, đồng thời, phát 
triển các đặc tính tốt nhất của tâm, theo 
đó, người thực tập trở thành bậc chân 
nhân, tiệm cận thánh nhân và thánh nhân. 


CẨM NANG TU “THIỀN CHỈ” VÀ “THIỀN QUÁN” +2: 2§ 


(iv) Quán và làm chủ ý niệm trong tâm 
(Dhammanupassana satipafthana) 


Lễ Là 


Khái niệm “pháp” (dhamma) trong 
ngữ cảnh này có nghĩa là “các ý niệm trong 
tâm” tạo ra sự trói buộc tâm. 

Người tu thiển cần thấy rõ các trói 
buộc của tâm gồm có tham dục (tính 
dục), sân hận, hôn trầm, thùy miên, dao 
động (trạo cử), nuối tiếc và hoài nghĩ... 
làm cho tâm bị chìm trong nỗi khổ niềm 
đau. Cần nỗ lực đúng cách để vượt qua 
các ý niệm tiêu cực xảy ra trong tâm, bao 
gồm ý niệm quá khứ, ý niệm tương lai và 
vọng niệm hiện tại. 

Ngoài các trói buộc nêu trên, tâm còn 
vướng kẹt vào năm thủ uẩn gồm chấp tâm 
vào thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, 
nhận thức. 

Tâm còn vướng kẹt vào sáu nội xứ và 
sáu ngoại xứ. Sáu nội xứ là sáu giác quan 
gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu ngoại 
xứ là sáu đối tượng nhận thức gồm hình 
thái đối với mắt, âm thanh đối với tai, các 
mùi đối với mũi, các vị đối với lưỡi, vật xúc 
chạm đối với thân và các thứ hình dung 
như ký ức và vọng tưởng. 


26 :::  THIỀN CHỈ, THIÊN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIÊN 


Để đối trị các trở ngại trong tâm nêu 
trên, người tu thiền cần thực tập: 

- Tụ bảy yếu tố giác ngộ gồm chánh 
niệm, trạch pháp, tinh tấn, hoan hỷ, an 
tịnh, định tĩnh và hành xả. 


- Tụ tứ đế gồm thừa nhận khổ đau, truy 
tìm nguyên nhân, trải nghiệm niết-bàn, 
thực hành đường bát chánh. 

Trong suốt quá trình tu tập, người tu 
thiền tuệ phải thấy rất rõ bản chất của mọi 
sự vật hiện tượng: Mọi sự vật là vô thường, 
cái gì vô thường cái đó tạo ra nỗi khổ niềm 
đau. Khi đối diện trước khổ đau do vô 
thường, người tu tập nên nhận thức rằng: 
“Cái này không phải là tôi, cái này không 
phải là tự ngã của tôi, cái này không phải là 
sở hữu của tôi” Nhờ đó, chúng ta có thể ly 
tâm hóa nỗi khổ niềm đau ra khỏi thân thể 
và tâm thức của mình. 


Bằng cách thức tu tập chính niệm, 
ta vẫn thản nhiên trước các sự kiện 
và sự vật vô thường. Nỗi khổ niềm đau 
ít khi xuất hiện với người làm chủ cảm 
xúc và ý niệm. Nhờ thực tập vô ngã đối 
với mọi sự vật, ta sớm vượt qua nỗi đau 
trước vô thường. 


CẨM NANG TU “THIỀN CHỈ” VÀ “THIỀN QUÁN” £: 27 


Tóm lại, thiển chỉ gồm có 40 đề mục, 
trong khi, thiền quán có 4 đề mục là thân 
thể, cảm giác, tâm và ý niệm trong tâm. 
Phạm vi và nội dung thực tập của hai loại 
thiền này là khác nhau nhưng bổ sung cho 
nhau. Tu thiền chỉ giúp hành giả đạt được 
Định. Tu thiển quán giúp hành giả phát 
triển trí tuệ. 


4. VỀ CÔNG NĂNG THIÊN 


Khi thực tập thiền chỉ, nhiệm vụ quan 
trọng nhất của hành giả là loại trừ được các 
trói buộc ở tâm. 

Một cách bao quát, có Š trói buộc tâm 
(ŠS triển cái, øara„a). Về từ nguyên, 
“triển” là trói buộc và “cái” là phủ che, ngăn 
che. Năm yếu tố tâm lý này trói buộc tâm, 
phủ che tâm, không giúp tâm đạt được sự 
giác ngộ. Khi tâm bị § trói buộc ngăn che, 
tiềm năng giác ngộ thành Phật không thể 
phát huy, theo đó, con người sống trong 
trạng thái, thói quen và hành xử phàm 
phu, để từ đó bị chìm ở trong nỗi khổ và 
niềm đau. 

Triển khai rộng, Š triển cái gồm có 7 
yếu tố, mỗi yếu tố là một sợi dây trói buộc 
tâm, khống chế tâm, phủ trùm tâm, ngăn 


28: THIỀN CHỈ, THIÊN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIÊN 


che tâm, khiến cho con người trở thành kẻ 
nô lệ cho thói quen phàm. 

Tham dục (kãmacchanda) là sợi dây 
trói buộc nguy hiểm nhất, cần vượt qua. 
“Kămgđ” là các hoạt động tính dục nam nữ 
và trong hôn nhân. Đây là trở ngại lớn nhất 
của giải thoát. Người tại gia sống với tình 
yêu và tính dục cho nên việc thực tập thiền 
chỉ giúp cho họ hài lòng với người bạn đời 
hợp pháp, không phóng tâm, không ngoại 
tình trong tâm tưởng, không ngoại tình 
thật, với những người không phải là vợ/ 
chồng hợp pháp. 

Nói cách khác, người tu tại gia còn 
những giới hạn nhất định trong việc giải 
phóng sợi dây tham dục. Người tại gia 
độc thân được thuận lợi hơn trong cởi trói 
tham dục. Người xuất gia vượt qua dục 
tham đễ hơn người tại gia. 


Để vượt qua tâm tham dục, hành giả 
cần quán vô thường, quán vô ngã đối với 
cơ thể, quán thân thể bất tịnh, quán 10 giai 
đoạn tử thi. 

Sân hận (byäpä4a) là sợi dây trói buộc 
thứ hai, bao gồm giết người, đả thương, 
khủng bố, ấu đả, chửi lộn; mâu thuẫn, loại 


CẨM NANG TU “THIỀN CHỈ” VÀ “THIỀN QUÁN” 2: 29 


trừ, ganh tị, ghen ghét, tranh chấp, hơn 
thua, hận thù, không hợp tác, không tùy 
hỷ, cốc cần đời, v.v... Sân hận có thể thể 
hiện qua lời nói hay việc làm cụ thể, thậm 
chí là ý sân, tạo ra sự đổ vỡ, khoảng cách, 
đau khổ hàng ngày. 

Để vượt qua tâm sân hận, người tu 
tập cần mở tâm từ bị, thực tập tha thứ, 
quảng đại, bao dung, bỏ qua lỗi lầm của 
tha nhân. 


Hôn trầm và thùy miên (fna và mmiha) 
là sợi dây trói buộc tâm. Hôn trầm (f- 
na) là trạng thái tâm bần thần, dã dượi, 
mệt mỏi, không muốn làm gì. Thụy miên 
(miha) là buồn ngủ, ngủ gật, lừ khừ. 

Để vượt qua hôn trầm và thùy miên, 
người tu cần nhìn ánh sáng mặt trời trong 
2-3, đổi tư thế thiển tọa sang thiền hành. 
Nếu do thiếu ngủ và kiệt sức thì nghỉ ngơi 
để lấy lại sức khỏe. 

Trạo - hối (uhacca và kukkucca) gồm 
“trạo cử” (uhacca) tức sự lăng xăng, dao 
động của thân và bồn chồn, bất an của 
tâm và “hối” (kukkucca) tức là hối lỗi hoặc 
nuối tiếc về những chuyện đã qua. Khi tâm 
rơi vào trạng thái hối tiếc thì con người bị 


30 -‹: THIỀN CHỈ, THIÊN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIÊN 


dao động, không yên. Trạo cử phần lớn là 
dao động thân, thoái máy tay chân, đứng 
ngồi không yên. 

Vừa đi, vừa nói; vừa chạy, vừa nói; đi 
trong tư thế tay đánh đong đưa, ngồi chéo 
chân, nằm đặt tay lên trán không thoải 
mái... thuộc về dao động thân, làm con 
người không được thoải mái. Dao động 
của tâm làm cho con người thiếu điểm 
tĩnh, ray rứt, khó chịu, căng thẳng. 

Để vượt qua sự dao động tâm (trạo), 
người tu tập cần an trú hiện tại, khép lại 
quá khứ, không rượt đuổi tương lai, vấn 
nạn xảy ra chỗ nào, giải quyết chỗ đó. 
Không quan trọng hóa, không cường điệu 
hóa. Giờ nào việc đó. Không gian nào công 
việc đó. Không đèo bồng, không ôm đồm. 
Không bám víu. 

Để vượt qua tâm tiếc nuối, người tu 
thiển tập hài lòng, biết đủ. Thay vì ray rứt 
lương tâm thì hãy tu chuyển nghiệp, làm 
mới cuộc đời. Thay vì tiếc thương người, 
của cải đã mất, hãy tập trung xây dựng hiện 
tại với phương pháp đúng, nỗ lực đúng. 

Hoài nghi (0cikicchä) là sợi dây trói 
buộc tâm vào vô minh. Nghi có trạng thái 


CẨM NANG TU “THIỀN CHỈ” VÀ “THIỀN QUÁN” s2: 3l 


lưỡng lự, phân vân, do dự, bất quyết, tấn 
thoái lưỡng nan, chậm quyết định, thiếu 
dứt khoát, thiếu quyết đoán, dễ thay đổi 
quan điểm và lập trường. 


Để vượt qua tâm nghi hoặc, ta cần 
học chân lý Phật từ thấp đến cao, mở 
rộng sự hiểu biết, xóa mê tín, dị đoan. 
Cần nghiền ngẫm thấu đáo chân lý Phật 
trong ứng dụng và thực hành để chuyển 
hóa vô minh. 


Mục đích của việc thực tập “thiền chỉ” 
là để kết thúc 7 sợi dây trói buộc nêu trên, 
tức là đặt các gánh nặng trói buộc đó xuống. 
Nhờ đó, người tu thiền đạt được tâm thư thái 
hơn, an tĩnh hơn và hạnh phúc. 

Đối với người thực tập “thiền quán” thì 
nhiệm vụ chính là đoạn trừ vô minh, phát 
triển trí tuệ. Vô minh là kẻ thù trực tiếp của 
trí tuệ bao gồm sự thiếu hiểu biết về nhân 
quả, hiểu sai về tái sinh, thiếu hiểu biết về 
khoa học, tin vào Thượng đế, tin vào thần 
linh, tin năm tháng ngày giờ tốt xấu, tin 
phong thủy, tin nhân điện, tin ngoại cảm, 
tin đồng bóng. 

Người thực tập thiền quán sẽ khép lại 
toàn bộ vô minh và mê tín, dị đoan. Công 


32_ -‹:_ THIỀN CHỈ, THIÊN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIÊN 


việc mà người Phật tử cần thực tập là triển 
trí tuệ do học rộng, nghe nhiều chân lý 
Phật và áp dụng lời Phật trong cuộc sống. 

Người tu Phật cần đọc nhiều bài kinh, 
nghe nhiều bài kinh và sách nói Phật giáo 
để mở rộng sự hiểu biết về thế giới, nhân 
sinh, xã hội. Phát triển trí tuệ bằng cách 
nghiền ngẫm thấu đáo lời kinh Phật dạy. 
Cái gì không biết thì hỏi, không nên đoán 
mò. Không nên đọc kinh với mục đích cầu 
phúc, kể công với Phật. Đọc kinh là để 
hiểu thấu lời Phật dạy rồi áp dụng trong 
đời sống thực tiễn. Các Phật tử cần học 
Phật pháp bài bản, học từ thấp đến cao, 
học bao quát đến chuyên sâu. Nhờ đó, trí 
tuệ sẽ phát triển, khổ đau kết thúc. 


5. VỀ LỢI ÍCH VÀ KẾT QUẢ TU THIÊN 

(¡) Lợi ích của thiền chỉ 

Trong kinh, đức Phật nêu ra lợi ích 
đích thực của thực tập Thiền chỉ là vãy tay 


chào các ham muốn dục lạc và thể nhập 
chánh định. 


Khi tâm đặt lên trên đối tượng thiền 
bằng sự “thay thế kênh tâm” hay là “đổi đài 
tâm” thì lúc đó ta không còn cơ hội nghĩ 
tưởng đến những thứ khác. Người nặng về 


CẨM NANG TU “THIỀN CHỈ” VÀ “THIÊN QUÁN” :£: 33 


ái dục không nên xem các phim “nghèo” và 
hình ảnh kích dục. Không nghe, xem những 
loại quảng cáo thiên về tính dục. Không nói 
chuyện tục. Cần hướng tâm về những đối 
tượng cao thượng và có giá trị. Khi đặt tâm 
trên đối tượng thiền chỉ, tâm hướng đến các 
giá trị tích cực. Lúc đó, năng lượng tính dục 
sẽ được khắc phục một cách an toàn. 


Vì mục đích cao nhất của thiền chỉ là 
đạt được sự an định của tâm, người thực 
tập “thiền chỉ” sẽ giải phóng được các căng 
thẳng, lo lắng, bồn chồn, do dự và nói 
chung các trạng thái tâm lý tiêu cực. 

Thực tập thiền chỉ đúng cách sẽ giúp 
tăng cường sức khỏe, làm não trở nên 
thông minh hơn, tim mạch điều hòa hơn, 
quá trình trao đổi chất diễn ra trong cơ thể 
tốt hơn, nhờ đó, sức khỏe thể chất được 
cải thiện, các loại bệnh sẽ được thuyên 
giảm hoặc đẩy lùi. 

Người thực tập thiền chỉ còn trở nên 
năng động, lạc quan, tích cực, yêu đời. Đó 
là do đối tượng tâm đặt lên trên là những 
đề mục thiền có nội dung tích cực. Nhờ 
thực tập thiền đúng cách, tâm của hành giả 
không bị bi quan, chán trường, tuyệt vọng, 
trầm cảm, cảm giác tự tử chi phối. 


34 --._ THIÊN CHỈ, THIÊN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIỀN 


Thiền có khả năng trị liệu và mang lại 
năng lượng tích cực. Thiền mang lại sức 
khỏe thân thể, sức khỏe cảm xúc, sức 
khỏe thái độ, làm cho người thực tập 
thoải mái hơn, dễ chịu hơn, hân hoan 
hơn, lạc quan hơn. 


Về oai nghị, tế hạnh, người thực hành 
thiền chỉ sẽ đạt được chánh niệm trong các 
tư thế đi, đứng, nằm ngồi, nhờ theo dõi 
từng cử động như thức, ngủ; co, duỗi; nói, 
nín; động, tịnh... của bản thân. Tu thiền 
chỉ giúp ta tránh được các rủi ro trong lao 
động, không bị tai nạn giao thông, đảm 
bảo sự an toàn về tánh mạng. 

Khi sống, người tu thiền chỉ được thư 
thái, hạnh phúc. Sau khi qua đời, người 
thực tập thiền chỉ sẽ sanh về cõi trời, tức làm 
người ở các hành tinh khác để hưởng quả 
phúc nhiều hơn. 

(1i) Lợi ích của thiền quán 

Khi thực tập thiền tuệ hay là thiền quán 
thì kết quả đạt được cao hơn định. Trong 
kinh Pali, đức Phật khẳng định rằng người 
thực tập thiền tuệ sẽ đạt được 4 cấp bậc thiền. 

Cấp thiền một được gọi là “ly dục sinh 
hỷ lạc” tức trạng thái tâm an lạc do thoát 


CẨM NANG TU “THIỀN CHỈ” VÀ “THIÊN QUÁN” :£: 3Š 


khỏi tính dục. Trong cấp thiền này, hành 
giả đạt được cảm giác an lạc, nhẹ nhàng, 
thư thái, sâu lắng, đồng thời, xa lìa các ng- 
hiệp bất thiện qua lời nói, việc làm và tư 
duy. Ở cấp thiển này vẫn còn “tầm” (0¡- 
takka, dẫn tâm đến đề mục thiển) và “tứ” 
(0icära, giữ tâm với đề mục thiền). Tầm là 
tìm kiếm đề mục thiền, đặt tâm lên trên đề 
mục thiền. Tứ là giữ trạng thái tâm trên đề 
mục thiền lâu dài hơn. 


Trong 40 đề mục thiền, người có tính 
tình nóng nảy, căng thẳng, gấp gáp, vội vã, 
khó chịu nên chọn đề mục “gió” để an trú 
tâm và nhẫm như sau: “Tâm tôi được thoải 
mái như gió thoảng tây bay. Thái độ của tôi 
không bị vướng chấp. Ứng xử của tôi cũng 
giống như gió, không bị vướng kẹt. Tâm tự do 
như gió, bay đi uà mặt khắp 4 phương trời”. 

Cấp thiển 2 có tên gọi là “Định sinh 
hỷ lạc” tức trạng thái an lạc do an trú sâu 
sắc trong định. Tại đây hành giả vượt qua 
“tầm” và “tứ”. Trong giai đoạn mới tu thiền, 
ta mượn đề mục thiền để an trú tâm, thay 
đổi đối tượng nhận thức của tâm. Khi tâm 
đạt được sự an trú thì trạng thái an lạc xuất 
hiện do la tính dục. Lúc đó, người tu thiền 
phải buông phương tiện để tâm đạt được 


36 -::_ THIỀN CHỈ, THIÊN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIÊN 


trạng thái an lạc tự nhiên hơn, nhẹ nhàng 
hơn, thoải mái hơn, sâu lắng hơn và bền 
vững hơn. Tại trạng thái thiền 2 này, hành 
giả chủ yếu là tập trung vào “định”, đạt 
được nội tĩnh, nhất tâm chuyên sâu; thấy 
mọi sự vật một cách rõ ràng, giữ được định 
tĩnh trong mọi tình huống. 


Cấp thiền 3 được gọi là “Ly hỷ diệu lạc” 
tức hạnh phúc sâu lắng do buông trạng 
thái hỷ lạc ở cấp thiền 1 và thiền 2. Tại đây, 
hành giả an trụ tâm vào sự buông xả để 
giữ chánh niệm và tỉnh giác trong tâm. An 
lạc xuất hiện một cách tự nhiên do ta đã 
buông bỏ được các đối tượng nhận thức vi 
tế trong tâm. 


Cấp thiền 4 là “xả niệm thanh tịnh”; tức 
buông bỏ các cảm giác hoan hỷ, hạnh phúc 
đạt được ở 3 cấp thiền trước. Tại đây, hành 
giả vượt lên trên mọi cảm giác, không bị 
vướng kẹt trong các phản ứng cảm xúc, 
bao gồm các cảm xúc nhẹ nhàng, thư lắng 
ở các cấp thiền thứ nhất, thiền thứ 2 và 
thiền thứ 3. 

Tâm hành giả không giữ lại bất kỳ cảm 
xúc nào đã từng tiếp nhận. Để mọi thứ trôi 
qua và không lưu giữ bất kỳ cái gì trong 
tâm. Buông bỏ tất cả ý niệm, cảm giác, tri 


CẨM NANG TU “THIỀN CHỈ” VÀ “THIỀN QUÁN” +: 37 


giác, tâm tư, nhận thức. Vượt lên tất cả ý 
niệm. Tâm trở nên thạnh tịnh tuyệt đối 
như trạng thái chân không. Giống như 
nước trên thác trút gọn xuống hồ rồi thấm 
xuống lòng đất, không lưu giữ lại. Chỉ còn 
lại sự thanh tịnh tuyệt đối. 


Ở cấp thiển này, hành giả an trú trong 
trạng thái không còn ý niệm hóa, tâm tư 
hóa, thái độ hóa; mọi ý niệm về nhận thức, 
đánh giá bao gồm diễn dịch,quy nạp, tổng 
hợp, loại suy... được kết thúc hết. Đó là 
trạng thái tâm chân không, hoàn toàn vắng 
lặng, yên tĩnh, thanh tịnh. Buông xả mọi ý 
niệm nhưng không phải là vật vô tri và vô 
giác. Tri giác sai lầm sẽ dẫn đến khổ đau. 
Giữ tâm trong trạng thái vô tri giác, hành giả 
sẽ rũ bỏ được các đau khổ, sầu bi, căng thẳng 
một cách nhanh chóng. 


Khi đạt được 4 cảnh giới thiền, chỉ cần 
chuyển tâm về tam minh (ba loại tuệ giác), 
hành giả sẽ vẫy tay chào kiếp phàm và trở 
thành bậc Thánh. Nói cách khác, tu thiển 
quán có thể chứng đắc thánh quả. 


Lợi ích quan trọng của thiển quán 
là giải thoát các trói buộc của tâm, giải 
phóng nỗi khổ niềm đau, giải phóng khỏi 
sanh tử và luân hồi. Nhờ tu thiền tuệ, hành 


38... THIỀN CHỈ, THIÊN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIÊN 


giả từ người phàm trở thành chân nhân, từ 
chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân, 
từ tiệm cận thánh nhân trở thành thánh 
nhân, Bồ-tát và thành Phật. 


Nói tóm lại, thiền chỉ dẫn đến định và 
thiền tuệ dẫn đến trí. Nên phối hợp nhịp 
nhàng việc tu thiền chỉ và thiền quán trong 
một thời tu. Ví dụ, nếu có 30 phút thực tập 
thiền thì 10 phút đầu, bạn nên tu thiền chỉ 
với bất kỳ đề mục thiền nào và 20 phút còn 
lại tập trung vào thiền quán để phát triển 
trí tuệ. Khi định và tuệ cùng phát triển một 
lúc thì việc tu tập được xem là có kết quả 
tích cực. Do vậy, người tu thiền nên tu cùng 
lúc thiền chỉ và thiền quán để an lạc và hạnh 
phúc được mỹ mãn và trọn vẹn hơn. 


***% 


-II- 
NĂM LỢI ÍCH CỦA TU THIÊN 


40 


NĂM LỢI ÍCH CỦA TUTHIỂN :£: 4l 


NĂM LỢI ÍCH CỦA TU THIÊN? 


Khi thực tập thiền, các thiển sinh tập 
trung vào pháp tu, ít khi để ý đến các lợi 
ích về sức khỏe và những giá trị trị liệu mà 
người tu thiền có thể đạt được. Bài này giới 
thiệu khái quát năm lợi ích của tu thiền chỉ 
và thiển quán bao gồm: (¡) Lợi ích về cơ 
thể, (ii) Lợi ích về cảm xúc, (ii) Lợi ích về 
tâm, (iv) Lợi ích về quan hệ xã hội, (v) Lợi 
ích về giải thoát và tu chứng. 

1. CÁC YÊU CẦU CĂN BẢN CỦA TU THIÊN 
1.1. Không gian tu thiền 


Tại nhà, các bạn chọn phòng có không 
khí thoáng mát để ngồi thiền. Đừng nên 
thắp hương vì hương làm bằng mạt cưa và 
hóa chất, có hại cho sức khỏe tim và phổi. 
Ngoài trời, quý vị có thể ngồi dưới gốc cây 
có bóng mát, hoặc trong một khu rừng 
vắng vẻ để thực tập thiền. Các bạn có thể 
đến chùa ngồi trên điện Phật với không 
gian trang nghiêm, tĩnh lặng. 

1.2. Tư thế thiền 
Các bạn có thể chọn một trong hai 


*, Pháp thoại giảng tại chùa Phước Huệ, Washington 
State, Hoa Kỳ, ngày 01-07-2017, do Subin phiên tả và Sa-di 
Ngộ Trí Viên hiệu đính phiên tả. 


42 -:._ THIÊN CHỈ, THIÊN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIÊN 


tư thế thiền: Thiển tọa hoặc thiền hành. 
Thiền hành là thực tập thiền trong tư thế 
đi. Các bạn theo dõi từng bước chân đi 
nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi 
và vững chãi trên mặt đất. Đi không phải 
đạt đến mục đích đến mà ởi để trải ng- 
hiệm những phút giây mầu nhiệm trong 
cuộc sống. Khi thiền hành, các bạn nên 
buông quá khứ, buông tương lai, tập trung 
vào hiện tại, làm chủ sự vận động của toàn 
thân gồm co, duõi, động, tịnh. 


Thiển ngồi có bốn tư thế. Tùy theo 
điều kiện sức khỏe và tuổi tác, các bạn có 
thể chọn lựa một trong bốn tư thế sau đây: 


TG¿ 


(¡) Tư thế “hoa sen trọn phần” còn gọi 
là “ngồi kiết già. Hai lòng bàn chân ngửa 
lên trên đùi. Lòng bàn chân phải đặt trên 
đùi trái, lòng bàn chân trái đặt trên đùi 
phải. Đây là tư thế ngồi thiền khó nhất 
nhưng tập dần sẽ quen. 


A7 CC 


(1ñ) Tư thế “hoa sen phân nửa”: Lòng bàn 
chân phải đặt lên trên đùi trái và lòng bàn 
chân trái nằm dưới đùi phải, hoặc ngược lại. 

(1) Tư thế ngồi xếp bằng: Hai lòng bàn 
chân giao nhau ở mắt cá. Đây là tư thế ngồi 
thông dụng đối với người mới tu thiền. 


NĂM LỢI ÍCH CỦA TUTHIỀN :£: 43 


(v) Tư thế ngồi trên ghế dựa: Người 
lớn tuổi, người bị đau nhức xương khớp, 
thoát vị đĩa đệm, viêm đa khớp, dễ bị tê, 
đau, nhức mỏi có thể ngồi ghế có lưng 
tựa. Chân để chạm mặt đât. Lưng tựa vào 
thành ghế. Đầu, cổ, lưng tạo thành đường 
thẳng như bức tường thẳng. Các cơ bắp thoải 
mái, không gắng gượng, không cứng nhắc. 

Các bạn không nên ép buộc mình trong 
tư thế “hoa sen trọn phần” nếu chưa quen 
và cơ thể luôn bị đau nhức. Người bị bệnh, 
người làm việc văn phòng, người làm nghề 
may, người làm móng tay và các nghề do 
ngồi, đứng quá nhiều... không cần thiết 
phải ngồi trong tư thế hoa sen trọn phần 
hay hoa sen bán phần. Vì khi ấy, các bạn 
phải đối phó với cảm giác đau, tê, nhức 
thì khó đạt được chính niệm, tỉnh thức, an 
định trong thiền. 


1.3. Làm chủ hơi thở chính niệm 


Thực tập thiển bắt đầu bằng hơi thở 
chánh niệm. Các bạn theo dõi hơi thở ra, 
hơi thở vào, hơi thở dài, hơi thở ngắn. Cứ 
mỗi động tác hít thở ra vào, dài ngắn, các bạn 
đếm số 1, 2, 3 đến số 18 thì đếm đảo ngược 
lại từ 18, 17, l6, 15, 14... 3, 2, 1. Cứ như thế, 
các bạn theo đõi hơi thở chánh niệm. 


44_ ---_ THIÊN CHỈ, THIÊN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIỂN 


Khi hơi thở đi vào cơ thể, các bạn cảm 
nhận “sự phình lên” ở những vị trí hơi thở 
đi ngang qua. Chỗ nào hơi thở đi ra, các 
bạn cảm nhận “sự xẹp xuống.” 


Theo dõi hơi thở, làm chủ hơi thở, đếm 
từng động tác thở, ghi nhận rõ ràng hơi 
thở ra và vào, ngắn và dài. Đó là thở chính 
niệm. Cách thở chánh niệm giúp các bạn 
rũ bỏ được những căng thẳng, neuron thần 
kinh được làm mới, máu được tươi nhuận, 
quá trình trao đổi chất được kích thích tốt 
cho sức khỏe. 


Khi bé trẻ thơ hít thở trong lúc ngủ, 
nếu quan sát, các bạn sẽ thấy cơ thể của các 
cháu từ vị trí bụng, ngực, đan điền phình 
lên, xẹp xuống... Hồi nhỏ, chúng ta đã từng 
thở như thế. Khi lớn lên, do vì căng thẳng, 
lo lắng, sầu, bị, ưu, não, ta có khuynh hướng 
quên dần sự thở “phình” và thở “xẹp” đó nên 
sức khỏe người lớn không tốt bằng trẻ thơ, 
do thở không trọn vẹn. Trong lúc ngồi thiền 
hay thiền hành các bạn hãy cố gắng giữ hơi 
thở ra - vào, dài - ngắn, phình - xẹp. Cách thở 
chánh niệm rất tốt cho sức khỏe. 


1.4. Sự tập trung của tâm 


Khi ngồi thiền, các bạn hãy ngồi thẳng 


NĂM LỢI ÍCH CỦA TUTHIỀN :£:  4§ 


lưng. Hai mắt không nhìn qua bên trái, 
không để ý bên phải, không nhìn trừng 
trừng phía trước. Tốt nhất, các bạn khép 
mắt lại khoảng 90%, vừa thư giãn mắt và 
hệ thần kinh, vừa không bị buồn ngủ. Mở 
mắt khi ngồi thiền làm bạn phân tâm bởi 
sự nhìn thấy và phan duyên những sự vật 
xung quanh. 

Để thư giãn giác quan và tâm ý, các bạn 
nên tắt hết ánh sáng ở nơi ngồi thiền. 
Tát ánh sáng làm cho bạn cảm thấy thư 
thái, thoải mái hơn. Các bạn để ý ở chóp 
mũi, mắt mở 10% nhìn xuống chóp mũi. 
Kinh điển Pali gọi đó là “đặt chính niệm 
trước mặt”, thực ra trước chóp mũi. Lúc 
đó, tâm được lắng dịu và tập trung vào 
các đề mục thiền chỉ hoặc thiền quán đễ 
dàng hơn. 


Mõi đề mục thiển được gọi là “đối 
tượng thiền” (kammmajthana). Đối tượng 
thiền là tiêu điểm giúp các bạn tập trung 
và an trú tâm vào, nhờ vậy, vào thời khắc 
đó, trong không gian đó, tâm không du 
lịch khỏi thân, tâm không bám víu vào sự 
vật A, B, C, tâm trở nên như nhất, tạo ra 
trạng thái thong dong, tự tại, thoải mái và 
thảnh thơi. 


46. -:._ THIÊN CHỈ, THIÊN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIÊN 


2. PHƯƠNG PHÁP THIÊN CHÍNH YẾU 


Về phân loại, có hai trường phái thiền 
chính: Thiền của Phật là thiền chỉ và thiền 
quán và thiền tổ sư là thiền thoại đầu, thiền 
công án. 

2.1. Thiền tổ sư 

Còn được gọi là “thiền công án” hay 
“thiền thoại đầu” 
Trung Quốc sáng tác, dựa vào tinh thần 
của Phật giáo Đại thừa. Thiền tổ sư mượn 
công án hay thoại đầu để giữ tâm hành giả 


đo các vị tổ sư thiền của 


trong chánh niệm. 


Thoại đầu là “câu nói chưa có sự can 
thiệp của ý thức” nhị nguyên. Khi câu 
thoại đầu được sử dụng quen thuộc đến 
độ trở thành điển tích thiển giữa một vị 
thiền sư và một vị thiền sinh thì lúc đó 
nó trở thành là “công án thiền” Các thoại 
đầu quen thuộc gồm có: (¡) “Irước khi cha 
mẹ của ta chưa được sinh ra đời, bản lai diện 
mục thật của ta là gì?” (1i) “Muôn pháp quay 
về một, một quay về chỗ nào?” vx... 

Dựa vào công án và thoại đầu, hành giả 
tiến hành tham chiếu thiền, không nhằm 
mục đích tìm ra giải pháp cho những câu 
hỏi đặt ra. Mục đích của “tham thiển” là 


NĂM LỢI ÍCH CỦA TUTHIỂN :£: 47 


biến công án và thoại đầu trở thành đề mục 
thiền chỉ, nhằm dừng lắng tâm lại, làm chủ 
cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức. 

2.2. Thiền của đức Phật 


Còn được gọi là Thiền Như Lai, có 
hai loại là thiển chỉ (samatha bhãyanä) và 
thiển quán (0ipassana bhãvanä). Tu “thiền 
chỉ” để đạt định. Tu “thiền quán” để phát 
triển trí tuệ. Thiển chỉ bổ trợ cho thiền 
quán. Tu thiền chỉ và thiền quán cùng lúc 
giúp hành giả đạt được định và tuệ. 

2.2.1. Thiển chỉ (samatha bhãuanä) 


Có 40 đề mục thiền, chia làm 7 nhóm 
chính. 


() Mười đề mục bao quát (k2s/n2) 
gồm đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, 
trắng, ánh sáng và hư không. 

(1) Mười đề mục tùy niệm (z#4ssafi) 
gồm niệm Phật, Pháp, Tăng, đạo đức, bố thí, 
cõi trời, sự chết, 32 thể trược, hơi thở và sự 
vắng lặng. 

(ii) Mười đề mục bất tịnh (asubha) của 
tử thi gồm: Tử thi mới chết, tử thi bầm 
tím, tử thi chảy máu, tử thi chảy mũ, tử 
thi bị đâm, tử thi có giòi, tử thi bị chặt đứt 


48 -‹._ THIÊN CHỈ, THIÊN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIÊN 


đoạn, tử thi bị cắn xé, tử thi bị rời rạc các 
lóng xương, đốt xương và tử thi chỉ còn lại 
tro xương. 


(iv) Bốn đề mục về tâm vô lượng (zp- 
pamafiña) gồm tâm từ, tâm bị, tâm hỷ và 
tâm xả vô lượng. 

(v) Quán vật thực bất tịnh. 


(vi) Đề mục phân tích tứ đại (đất, nước, 
lửa, gió). 

(vi) Bốn đề mục về thiền vô sắc gồm 
thiền thức vô biên xứ, thiền vô sở hữu xứ, 
thiền vô sở hữu xứ và thiền phi tưởng phi 
phi tưởng xứ. 

“Thiền chỉ” giúp tâm an trú trên đề 
mục thiền, thân đâu tâm đó, chính niệm 
như nhất để đạt được định. “Thiền chỉ” 
là cơ sở giúp hành giả đi từ định sang tuệ 
để hoàn thiện tuệ giác. 

2.2.2. “Thiên quán” (Vipassanãa bhãvanä) 

Phương pháp thiền quán được đức 
Phật dạy trong kinh Tứ niệm xứ thuộc kinh 
Trung bộ và kinh Đại niệm xứ thuộc kinh 
Trường bộ gồm có bốn chủ đề: 

(¡) Quán thân để làm chủ thân (Kãyan- 
upassanad satipafthana) 


NĂM LỢI ÍCH CỦA TUTHIỂN :⁄: 49 


Quán thân bao gồm theo dõi hơi thở ra 
vào, làm chủ các động tác đi, đứng, nằm, 
ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ. 
Nhờ quán thân, ta tránh được các tai nạn 
giao thông, tai nạn lao động, làm chủ thân. 


Quán thân để thấy thân này là một tổ 
hợp tâm - vật lý. Thân được cấu tạo bởi 
32 thể trược. Thân là bất tịnh. Thân bị 
vô thường. Thân không phải là sở hữu 
của ta vĩnh hằng. Không nên xem thân 
là Thượng đế, đồng thời, tránh thái độ 
xem thân là kẻ thù và nguồn gốc của tội 
lõi. Hiểu thân là công cu như chiếc xe đưa 
ta đi trong hành trình cuộc sống một cách 
có giá trị và hạnh phúc. 

(ii) Quán và làm chủ cảm xúc (Ƒ£- 
danãnupassana satipatthana) 


Cảm xúc có § loại chính là cảm xúc khổ 
đau, lo lắng, hạnh phúc, hoan hỷ và thản 
nhiên. Đối với con người, sự vật, sự việc, 
tình huống yêu thích, con người thường 
khởi lên cảm xúc hài lòng, hoan hỷ, hạnh 
phúc. Cảm xúc khổ đau sẽ xuất hiện, khi ta 
tiếp xúc với con người, sự vật, sự việc, tình 
huống không ưng ý, không hài lòng, không 
trông đợi. Đây là hai loại cảm xúc thông 
thường nhất. 


§50 -‹:_ THIỀN CHỈ, THIÊN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIÊN 


Nếu cảm xúc hạnh phúc dẫn đến tham 
ái thì cảm xúc không hạnh phúc dẫn đến 
sân hận. Cũng có cảm xúc trung tính. Khi 
chưa thể hiện khuynh hướng vui hay buồn, 
lựng khựng chính giữa, cảm xúc đó thuộc 
phản ứng của tâm sĩ. 

Khi thực tập làm chủ cảm xúc thì hành 
giả không chạy theo phản ứng tham ái, giận 
đữ và si mê. Khi các giác quan tiếp xúc với 
đối tượng của chúng, các bạn chỉ nên dừng 
lại ở trạng thái: “ Cái thấy chỉ đơn thuần là 
sự thấy, cái nghe chỉ đơn thuần là sự nghe, 
cái ngửi, cái biết chỉ đơn thuần là sự ngửi, sự 
biếf”; không phán đoán, không can thiệp 
chủ quan, không dán nhãn, đặt tên lên con 
người, sự vật, sự viện và hiện tượng. 

(ii) Quán và làm chủ tâm (C7/ãnu- 
passanãa satipatthana) 

Tâm có các cặp phạm trù đối lập gồm 
tâm phàm, tâm thánh; tâm tiêu cực, tâm 
tích cực; tâm ác, tâm thiện; tâm giãi đãi, tâm 
tỉnh tấn; tâm hoan hỷ, tâm giận dữ; tâm hận 
thù, tâm từ bi; tâm cố chấp, tâm giải phóng; 
tâm nhỏ hẹp, tâm rộng lượng.... 

Quán tâm là để chuyển hóa các hạt 
giống tiêu cực trong kho tàng tâm, đồng 


NĂM LỢI ÍCH CỦA TUTHIỂN :£:  ŠI 


thời lưu giữ và phát triển các hạt tích cực 
trong kho tàng tâm, nhờ đó, người tu tập 
trở thành chân nhân, tiệm cận thánh nhân, 
thánh nhân, Bồ-tát và Phật. 


(iv) Quán và làm chủ pháp (Dhn- 
mãnupassana satipafthana) 

Trong pháp tu “thiền quán, khái niệm 
“pháp” gồm có pháp thế gian và pháp xuất 
thế gian. Pháp thế gian gồm Š§ trói buộc 
tâm, Š thủ uẩn, 6 giác quan và 6 đối tượng 
giác quan. Pháp xuất thế gian gồm có 7 yếu 
tố giác ngộ và 4 chân lý thánh. 

Các sợi dây trói buộc của tâm bao gồm 
tham ái, sân hận, hoài nghi, hôn trầm - 
thùy miên, dao động - hối hận. 


Năm thủ uẩn bao gồm thân thể, cảm 
giác, tri giác, tâm tư và nhận thức vốn 
không phải là tôi, là tự ngã của tôi, là sở 
hữu của tôi. 

Sáu giác quan gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân và ý. Sáu đối tượng giác quan gồm 
hình thù, âm thanh, mùi, vị, vật xúc chạm 
và ý niệm được hình dung. 

Mục tiêu của tu thiền quán là nhằm cởi 
trói tâm khỏi các trói buộc, không chấp ngã 
và ngã sở hữu và không vướng kẹt vào giác 


Š52_-‹._ THIỀN CHỈ, THIÊN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIÊN 


quan và đối tượng nhận thức của chúng để 
thể đạt thong dong, tự do và hạnh phúc. 

(v) Thiền từ bi (nefta bhavana) 

Ngoài bốn đối tượng thiển quán nêu 
trên, đức Phật còn dạy thực tập thiền từ bi 
trước khi đi ngủ. Các bạn nằm ngửa trong 
tư thế thoải mái, hai tay xuôi theo thân, hít 
thở ra và vào thật sâu, liên tưởng rằng từ 
84.000 lỗ chân lông và hàng triệu tế bào 
trên cơ thể, tôi làm cho năng lượng từ bi 
tỏa chiếu, phủ trùm lên ông bà, cha mẹ, vợ 
chồng, con cái, anh chị em, bà con, bạn bè, 
người xóm giềng, người dưng, kẻ oan trái 
và kẻ thù. 

Tương tự, các bạn liên tưởng rằng năng 
lượng từ bi từ cơ thể bạn đang tỏa chiếu và 
phủ trùm đến các loài động vật gồm loài 
côn trùng vi tế, loài bò sát, loài dưới nước, 
loài có cánh bay và loài bốn chân. 

Đồng thời, các bạn liên tưởng nguồn 
năng lượng từ bi này đang tỏa chiếu và 
phủ trùm đến tất cả cỏ, cây, trời, mây, non, 
nước và khắp vũ trụ bao la này. 

Bằng cách thực tập thiền từ bi, theo dõi 
hơi thở với nguồn năng lượng tích cực, các 
bạn nhanh chóng có giấc ngủ an lành, sáng 


NĂM LỢI ÍCH CỦA TUTHIỂN :£: 53 


mơi thức dậy, tâm được sảng khoái, theo 
đó, các bạn có cuộc sống thư thái và bình yên. 


3. THIÊN TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE THỂ CHẤT 

Về phương diện thân thể, người tu 
thiền chỉ hay thiền tuệ có hệ thống miễn 
nhiễm và kháng thể khỏe, tốt. Với hệ 
thống kháng thể tốt, nguồn năng lượng 
này giúp ta loại trừ những đột nhập của 
các loại bệnh tật từ bên ngoài. Nhờ đó, 
con người khỏe mạnh, thích ứng sự đổi 
thay của thời tiết, không bị cảm cúm, 
không sổ mũi, không bị các bệnh sơ cứu. 

Người thực tập thiển có năng lượng 
tích cực, sức sống tràn đầy, tinh thần sảng 
khoái, thái độ lạc quan, cơ thể khỏe mạnh, 
làm việc dẻo dai và mang lại hiệu quả và 
hiệu suất công việc cao. 

Người tu thiền giảm được bệnh huyết 
áp. Khi hít thở sâu sắc, nhẹ nhàng, bạn có 
nhịp tim ổn định. Mỗi động tác thở ra và 
hít vào khoảng 5-8 giây, có khả năng làm 
giảm sự căng thẳng trên não, nhờ đó, huyết 
áp sẽ thấp xuống, làm cho người tu thiền 
cảm thấy thoải mái cõi lòng. 

Người tu thiền có thể không chế bệnh 
tim, làm nhịp tim được điều đặn, máu 


Š54_ -<._ THIÊN CHỈ, THIÊN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIỀN 


huyết khai thông, máu được tươi nhuận và 
tuần hoàn tốt, tránh được tình trạng đau 
tim (heart atfack). 

Về bộ não, người tu thiền giảm cơn đau 
co thắt trên não, cơn đau co thắt toàn thân. 
Tu thiển như liều thuốc giảm đau, liều 
thuốc an thần tự nhiên, không có những 
tác dụng phụ. Sức chịu đựng của người 
tu thiền sẽ cao hơn, do cơ thể khỏe hơn. 
Người tu thiền giảm được các cơn đau co 
thắt trong não bộ. Não của người tu thiền 
có chứa chất an vui, hạnh phúc, bình an, 
theo đó, làm giảm đi các cảm giác đau 
nhức trên cơ thể. 

Sau khi ăn cơm, các bạn nên ởi thiển 
hành khoảng 15-20 phút, không cần niệm 
Phật trong lúc thiền hành, chỉ cần đi thư 
thái, đi thoải mái, trải nghiệm thảnh thơi 
thôi nó. Lợi ích của thiển hành đối với cơ 
thể là rất lớn. Người thực tập “thiền hành” 
và “thiền tuệ” sẽ giảm được những cơn đau, 
viêm đa khớp, giúp các bạn thoải mái cơ thể. 

Trước khi thực tập thiền, các bạn nên 
xoa bóp toàn thân. Sau khi thực tập thiền 
xong, các bạn dùng hai lòng bàn tay xoa 
vào nhau thật mạnh rồi áp lên trên mắt, 
xoa vùng mặt, đan xen mười ngón tay đặt 


NĂM LỢI ÍCH CỦA TUTHIỀN :£: 5Š 


sau gáy, kéo qua phải - trái với lực ma sát 
thật mạnh ở vùng cổ. Sau đó, các bạn dùng 
hai lòng bàn tay ra sau lưng, xoa vùng eo 
lưng 2-3 phút, làm thận được ấm, khỏe, tốt. 
Các xoa bóp này giúp các bạn thoải mái và 
không bị thoái hóa xương khớp cổ, thoát vị 
đĩa đệm, đau nhức bả vai và đau khớp tay. 

Người thực tập thiển có khả năng 
giảm thiểu các cơn nghiện như nghiện 
hút thuốc, nghiện ma túy, nghiện cờ bạc, 
nghiện rượu bia, nghiện game điện tử, ng- 
hiện phim ảnh, nghiện nghe nhạc, nghiện 
xem tin tức... bằng sự thay thế các giá trị 
an lạc từ tu thiền. Để hỗ trợ thêm, khi cơn 
nghiện trỗi dậy, các bạn vào phòng xông 
hơi khoảng 10-15, làm toàn thân toát mồ 
hôi, khiến cơn nghiện giảm xuống, nhờ 
đó, tinh thần thấy thoải mái. 

Tu thiền giúp bạn có giấc ngủ nhanh 
chóng, sâu sắc và an lành. Khi áp dụng 
thiển từ bi (mefta bhavana) trước lúc ngủ, 
các bạn liên tưởng hận thù, oan trái, oán 
kết, nội kết giữa các bạn và người khác như 
ngục tù bị phá vỡ, như tường vách bị sụp 
đổ, như cánh cửa mở tung ra, như ổ khóa 
được mở ra, như sợi dây xích bị chặt đứt 
từng mắt xích một. Liên tưởng đến hình 


Š6_ -⁄‹:_ THIỀN CHỈ, THIÊN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIÊN 


ảnh tích cực đó giúp bạn tin rằng các hận 
thù, oan trái, oán kết giữa bạn và người 
khác đó sớm được kết thúc. 


Để hỗ trợ giấc ngủ nhanh và ngon, 
trước khi ngủ, các bạn rọi đèn tia hồng 
ngoại 500W vào gáy cổ 10-15 phút. Nhờ 
tác động của nhiệt ở vùng cổ, giấc ngủ của 
các bạn sẽ không bị mộng mị. Khi nằm 
ngủ, nhớ không nằm øgối cao, gối cứng, 
không nằm sắp, không nằm nghiêng bên 
trái, không để tay lên ngực, không để tay 
lên bụng, hai tay duõi theo cơ thể, hít thở 
sâu sắc. Đồng thời, các bạn quán năng 
lượng từ bi đang tỏa ra, phóng tán ra, mở 
rộng ra, phủ trùm con người, động vật, 
thực vật và vũ trụ này không có ngần mé, 
không có giới hạn, nhờ đó, các bạn có giấc 
ngủ nhanh chóng và an lành. 

Những lợi ích của thiền về phương diện 
sức khỏe cơ thể còn nhiều nữa. Nói chung, 
thiền giúp ta cải thiện sức khỏe, tăng chất 
lượng hạnh phúc và sống thọ hơn. 

Có người đặt câu hỏi “Tại sao hiện nay, 
có một số thiên sự bị bệnh nặng hơn người 
không tu, người thì ngồi xe lăn, người bị bán 
thân bất toại, người bị thân kinh thực vật uà 
người tất khả năng nói ?” 


NĂM LỢI ÍCH CỦA TUTHIỂN :£:  §57 


Theo nghiên cứu của tôi, những bệnh lý 
này là do gen di truyền quyết định. Những 
vị tu thiền đó lẽ ra có thể bị bệnh này sớm 
hơn 5-10 năm, hoặc bị bệnh nặng hơn, 
nhưng nhờ tu thiền, các thiền sư bị các 
chứng bệnh nan y chậm hơn người khác, 
nhẹ hơn người khác, thoát được cái chết. 

Người tu thiền có thể trì hoãn và kéo 
dài thêm mạng sống. Nếu không có các 
gien xấu, các thiền sư đã có thể sống khỏe 
hơn, tuổi thọ hơn, làm lợi ích cho đời 
nhiều hơn và đến tuổi già vẫn có thể làm 
Phật sự. Nhờ tu thiền, làm chủ cảm xúc, 
các chứng bệnh nan y được giảm đi 20- 
30% so với những người không có tu tập. 
Do vậy, không nên nhìn bệnh tật mà phê 
phán người tu thiền. 

Để tăng cường sức khỏe thể chất, 
chúng ta phải sống trung đạo, làm chủ ăn 
uống, làm chủ thói quen, nghỉ ngơi thích 
hợp, làm việc vừa phải và làm chủ tâm ý. Tu 
thiền chỉ và thiền quán giúp tăng cường 
sức khỏe 20- 30%, chứ không thể thay 
đổi gien bệnh tật trọn vẹn 100% được. 
Đó là những lợi ích thể chất mà người tu 
thiền nên biết để tu tập tinh tấn và hiệu 
quả hơn, mang lại lợi ích cho bản thân và 


§58_-‹.. THIỀN CHỈ, THIÊN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIÊN 


góp phần cải thiện hạnh phúc gia đình 
và xã hội. 
4. THIÊN TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE CẮM XÚC 

Như đã nói, thiền tứ niệm xứ còn gọi 


` ẤÁ 


là 


^1% 


thiền tuệ”. Một trong bốn trụ cột của 
“thiển tuệ” là làm chủ phản ứng cảm xúc. 
Chị em phụ nữ thiên nặng và chấp cảm xúc 
nhiều hơn đàn ông. Phụ nữ sống với cảm 
xúc, vui và khổ với cảm xúc, ám ảnh bởi 
cảm xúc và làm cho họ trở nên “ba chìm, 
bảy nổi, tám lênh đênh” Đàn ông ít vướng 
kẹt cảm xúc và ít chấp cảm xúc hơn, do 
vậy, trở nên xuề xòa, khô khan, cứng rắn, 
bản lĩnh và lý trí. 

Khi thực tập thiền chỉ và thiền quán, 
hoặc thiển ngồi và thiền hành, trước 
nhất, các bạn giảm được sự lo lắng và 
sợ hãi. Người tu thiền sẽ không lo sợ vì 
đang an trú vào giây phút hiện tại về thời 
gian và an trú tại đây về không gian. 

Người tu thiền không lo lắng về chuyện 
quá khứ vì chúng không còn nữa, không 
sợ hãi về chuyện tương lai vì chưa xảy ra, 
không quan tâm những gì phi nhân quả. 
Người tu thiền chỉ trải nghiệm an lạc và 
thánh thơi, bây giờ và tại đây thôi. Người 


NĂM LỢI ÍCH CỦA TUTHIỂN :⁄:  §9 


tu thiền biết buông bỏ nỗi khổ, niềm đau, 
bất hạnh và những thứ không có giá trị. 
Nhờ đó, người tu thiển sẽ sống sâu sắc 
hơn, bản lĩnh hơn, kiên trì tích cực hơn và 
dĩ nhiên, hạnh phúc và thản nhiên hơn. 


Người tu thiền có thể giảm stress và các 
hình thức căng thẳng. Stress là căng thẳng 
khi ta đối diện với quá nhiều áp lực trong 
cuộc sống bao gồm áp lực công việc, áp 
dục học hành, áp lực thất nghiệp, áp lực 
giao tiếp... 


Có những áp lực do ta tự đặt ra quá 
nhiều tiêu chí mà nhón chân, vói tay cũng 
không đạt được. Có những áp lực do người 
thân quá kỳ vọng vào thành tích cao mà 
bạn không thể đạt được. Có những áp lực 
do sếp bạn, người quản lý bạn, bạn đời bạn 
tạo ra. Có những áp lực do bạn bị thất bại 
liên miên, bị ruồng bỏ trong tình yêu, bị 
khủng hoảng tài chính, bị chà đạp nhân 
phẩm, bị lợi dụng, bị ruồng bỏ, bị hàm oan 
và bị chơi xấu... 

Sống và làm việc chung với những 
người thích đặt ra tiêu chí về bạn sẽ làm 
bạn trở nên mệt mỏi và căng thẳng. Người 
thực tập thiền nhờ hít thở ra - vào thật sâu, 
hít thở nhẹ nhàng, hít thở thư thái nên 


60_ -:: THIÊN CHỈ, THIÊN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIÊN 


neuron thần kinh được kích thích, tinh 
thần được sảng khoái, thái độ trở nên lạc 
quan, năng lượng tích cực tràn đầy. 

Khi quá căng thẳng và mệt mỏi, các bạn 
tập lắng nghe phản ứng của cơ thể, đừng 
xem thường. Thân mệt quá thì ta phải nghỉ 
ngơi để lấy lại sức, hoặc giải trí tích cực 
để giảm stress. Giải trí tốt nhất là đi thiền 
hành. Các bạn chỉ cần đi nhẹ nhàng, thư 
thái, thoải mái, không suy nghĩ øì hết. Chỉ 
theo dõi các động tác của thân, song song với 
việc làm chủ hơi thở ra vào. 

Khi thiền tọa, các bạn liên tưởng: “Tôi 
là khúc cây. Tôi là mây bay. Tôi là nước chảy. 
Tôi là thác đổ. Tôi là dòng sông. Tôi là không 
gian bao la” để ngưng các hoạt động ý thức 
gồm cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. 4 
thức của bạn được thư giãn tuyệt đối. Nhờ 
đó, hoạt động trí não của bạn tạm ngưng 
lại hoặc giảm thiểu tối đa. Các căng thẳng 
trên bộ não theo đó được khép lại. 

Người thực tập thiền sẽ vượt qua được 
cảm giác cô đơn, trống vắng, thất vọng, 
tuyệt vọng, cảm giác tự tử. Cô đơn sẽ dẫn 
đến thất vọng. thất vọng dẫn đến trầm 
cảm. Trầm cảm dẫn đến cảm giác muốn 
tự tử. Người bị bệnh trầm cảm sẽ không 


NĂM LỢI ÍCH CỦA TUTHIỂN :£: ÓI 


muốn nói, ngại giao tế, không thích tiếp 
xúc, buông bỏ nghề nghiệp và công việc, 
chối bỏ trách nhiệm, thờ ơ với mọi thứ, tự 
nhốt mình trong căn phòng/ nhà, thường 
nằm và ngủ ban ngày, biếng ăn uống, hoặc 
chìm đắm trong tivi, internet, game điện 
tử. Trầm cảm dẫn đến bệnh béo phì, rối 
loạn hoang tưởng, lúc nào cũng cảm thấy 
sợ hãi, lo lắng, sầu bi, ưu não và nhiều phản 
ứng tiêu cực khác. 

Người tu thiền, nhất là thiền hành, có 
cơ hội tương tác và hài hòa với thiên nhiên, 
với cây xanh, không khí trong lành, không 
gian bao la và sự an lành của cuộc sống. 
Nhờ tu thiền, bạn sẽ rũ bỏ được cảm giác 
buồn chán, cô đơn. Bạn sẽ thấy cuộc đời 
đáng sống hơn, bạn trở nên năng động, 
lạc quan, tích cực, yêu đời và sống có giá 
trị hơn. Mỗi động tác hít thở ra và vào, 
bạn như đang sống và tiếp xúc với sự mầu 
nhiệm bình dị. 


Người tu thiền vượt qua tâm lý cường 
điệu, không quan trọng hóa vấn đề, không 
than văn trước những khó khăn, không bỏ 
cuộc nửa chừng khi gặp trở ngại, không đổ 
lõi, nỗ lực tìm kiếm các giải pháp tích cực để 
vượt qua trở ngại và hướng đến thành công. 


62_ -::_ THIÊN CHỈ, THIÊN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIÊN 


Về tâm lý, người tu thiển nâng cao 
tính tự tin, lòng tự trọng, biết khai thác 
tiềm năng đang có, không bỏ quên hiện 
thực, không xem thường báu vật trong tay. 
Người tu thiền trở nên điềm tĩnh, sâu lắng, 
bản lĩnh hơn trước các nghịch cảnh đang 
diễn ra. Người tu thiền, nhờ chuyển hóa 
cảm xúc, không nói lỗi lầm người khác, 
không châm biếm, không chỉ trích, không 
chì chiết, không nặng nhẹ, không vu cáo, 
không xuyên tạc, không cường điệu; làm 
chủ từng lời nói, cử chỉ, việc làm trong 
tương quan giao tế giữa họ và mọi người 
xung quanh. 

Người tu thiền sẽ hoan hỷ và chấp nhận 
mọi thứ đang diễn ra với thái độ hài lòng 
và tâm biết đủ. Sau khi nỗ lực với nhân 
như vậy, duyên như vậy, hoàn cảnh như 
vậy, phương pháp như vậy, động cơ như 
vậy... thì kết quả diễn ra phải là như vậy. 
Thay vì tự trách móc và than vãn mình là 
nạn nhân của khổ đau thì người tu thiền 
hài lòng với kết quả có được, sau khi đã nỗ 
lực có phương pháp nên không đặt mình 
vào tình huống khó khăn. 

Người tu thiển có thân thư giãn và 
tâm thư thái, nhận thức rõ ràng về mọi 


NĂM LỢI ÍCH CỦA TUTHIỂN :£: 63 


sự vật đang diễn ra xung quanh mình. Có 
mặt trong thực tại, người tu thiền không 
can thiệp ý thức chủ quan, không phán 
đoán chủ quan, không phê bình, chỉ trích, 
không nói xấu người khác, do vậy, trở nên 
điểm tĩnh, sâu sắc, thản nhiên nhưng đồng 
thời rất lạc quan, năng động và nỗ lực làm 
các việc tích cực cho đời. 

Về động cơ, người tu thiền có thái độ 
tích cực, cảm xúc tích cực, thông minh 
tích cực, nhạy bén và năng động. Người tu 
thiền sẽ trở thành người chủ động làm các 
điều cần làm, mang lại những giá trị cần có 
trong cuộc đời. 

Về phương diện cảm xúc, người tu 
“thiển chỉ” và “thiền quán” có những đổi 
rất tích cực, cải thiện các mối quan hệ với 
con người, thiên nhiên và sự vật. Người tu 
thiền làm chủ phản ứng cảm xúc, thể hiện 
cảm xúc tích cực như hân hoan, thư thái, 
tha thứ, không hận thù, bao dung, quảng 
đại, vô ngã và vị tha. Những người gần gũi 
có thể cảm nhận được những thay đổi tích 
cực ở người tu thiền, khi có cơ hội tiếp xúc 
và tương tác với. 

Có thể lấy thước đo về sự tiến bộ trong 
tu thiền qua quan hệ giao tế. Trước đây, 


64 -:._ THIÊN CHỈ, THIÊN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIỀN 


chưa tu thiền, hễ ai nói thị phi chút xíu là 
bạn phiền não, cảm thấy bị xúc phạm, căng 
thẳng, mệt mỏi, thậm chí bỏ ăn, mất ngủ. 
Từ khi tu “thiền quán”, bạn sẽ nhận ra rằng 
thị phi, phê bình, chỉ trích, nói xấu, xuyên 
tạc của người khác đối với bạn là một hiện 
tượng xã hội phổ quát như bao nhiêu hiện 
tượng khác, rồi phải đến lúc kết thúc. 
Không có người hoàn toàn bị chê. 
Không có người hoàn toàn được khen. 
Khen và chê là thói đời thôi. Thay vì, quan 
trọng hóa những điều tiêu cực, bạn sẽ bị 
khổ đau tấn công. Nhờ tu “thiền quán và 
làm chủ cảm xúc”, bạn sẽ phản ứng nhẹ 
nhàng: “Ô hay! Thế à! Rồi mọi thứ sẽ trôi 
qua thôi. Không niên bận tâm về lời nói xấu, 
chỉ trích... của người khác. 1a vẫn là ta. Nếu 
ta tốt, lời nói xấu không làm cho ta trở nên 
người xấu. Ta phải trở nên vô nhiễm trước 
động cơ xấu, lời nói xấu và hành động xấu 


z 1 


của người khác”. 


Nếu bị vu khống, xuyên tạc, gây thương 
tổn quyền lợi hợp pháp của bạn, bạn có 
thể nhờ luật sư tìm lại công bằng xã hội 
cho bạn. Nên nhớ, khi làm việc đó, các bạn 
không nên khởi lên tâm hận thù, tâm trả 
thù. Chỉ đơn giản, các bạn chỉ muốn công 


NĂM LỢI ÍCH CỦA TUTHIỀN :⁄: 6S 


bằng và không kẻ xấu nào tiếp tục lợi dụng 
vào các xuyên tạc, vu khống làm hãm hại 
những người vô tội. 

Nói chung, trong cảnh nghịch, cảm xúc 
của người tu thiền không bị bấn loạn bởi 
sợ hãi, căng thẳng, lo lắng, sầu bi, ưu não, 
phiền muộn... khống chế và chi phối. Đó 
là các lợi ích về phương diện cảm xúc mà 
người tu thiền có thể đạt nhờ làm chủ bản 
thân, làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ và 
làm chủ hành vi. 


5. THIÊN TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE TÂM 


Về hoạt động tâm trí thì cảm xúc là mớ 
bung xung, hừng hực bên ngoài, giống như 
tác động của gió làm biển gợn sóng. Cảm 
xúc như sóng biển. Cảm xúc như thủy triều 
của con sông. Người tu thiển nỗ lực làm 
chủ các phản ứng cảm xúc để tâm không bị 
gợn sóng, không bị vẫn đục, không bị chao 
đảo, tâm trở nên thư thái và bình an trong 
mọi hoàn cảnh. 

Người tu thiền trước nhất có sức khỏe 
tâm tốt, bản lĩnh, vững chãi, thư thái, thảnh 
thơi. Người tu thiền sẽ không cường điệu 
hóa các nỗi khổ và niềm đau. Khi gặp khó 
khăn, trở ngại như núi thì người tu thiền 


ó6. :::_ THIÊN CHỈ, THIÊN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIỀN 


xem nhỏ như tảng đá, bằng tảng đá xem 
nhỏ như cục đá, bằng cục đá xem như hạt 
sỏi, bằng hạt sỏi xem như hạt cát và hạt cát 
xem như không có gì. Cùng trải qua nghịch 
cảnh như bao nhiêu người khác, nhờ có tu 
thiền, các bạn sẽ giải quyết được vấn nạn 
một cách căn cơ, an toàn, dứt điểm, không 
để lại các phản ứng phụ. 

Người yếu kém về ký ức, bị đãng trí, hay 
quên trước quên sau, nhờ thực tập thiền sẽ 
cải thiện sức khỏe tâm trí đến lúc phục hồi 
các chức năng nhận thức một cách bình 
thường. Chính niệm trong thực tập thiền 
giúp bạn tập trung vào đối tượng đang 
xảy ra, bây giờ và tại đây; nhờ đó, các bạn 
không đánh mất năng lượng vào quá khứ 
với các việc đã qua, cũng như quá lo lắng 
cho những chuyển việc chưa xảy ra. Nhờ 
tu thiền chỉ, các bạn cải thiện năng lực tập 
trung và chuyên nhất, theo đó, tăng cường 
khả năng ký ức và nhận thức. 

Các bạn nên tập thành thói quen: 
“Công việc xuất phát ở đâu, các bạn khóa 
lại ở chỗ đó”. Ví dụ, công việc ở công ty thì 
khi về nhà, các bạn đừng mang việc về nhà. 
Tương tự, khi ở công ty, các bạn đừng mang 
việc gia đình vào làm. Khi đến chùa, các 


NĂM LỢI ÍCH CỦA TUTHIỂN :⁄£: 67 


bạn hãy quên hết chuyện công ty, chuyện 
gia đình, chuyện chợ búa, chuyện ăn uống, 
chuyện người thân; chỉ nhớ đến tâm linh 
để tinh thần thoải mái, an lạc, hạnh phúc, 
thảnh thơi thôi. 

Ở không gian nào, các bạn trải nghiệm an 
vui ở không gian đó. Cách thực tập chánh 
niệm về không gian giúp bạn giải phóng 
các đề nén cảm xúc, bởi những việc đã qua 
hoặc là chưa tới. Nhờ thế, các bạn không 
bị áp lực đèo bồng công việc gấp đôi, gấp 
ba. Các bạn có đủ thời gian trải nghiệm sự 
thánh thơi và thư thái trong công việc với 
trách nhiệm và cam kết cao hơn. 


Thói quen tích cực khác, các bạn nên 
thực tập: “Đang ở thời gian nào, các bạn tập 
trung công việc đó. Đừng đèo bồng 2-3 công 
việc cùng một lúc. Sức chịu đựng của con 
người là có giới hạn. Các bạn cần thương 
thân thể mình một cách thông minh. Đừng 
lạm dụng thân thể quá mức. Tâm giống ổ 
dĩa cứng trong máy vi tính. Nếu trong một 
thời gian, các bạn nhồi nhét vào quá nhiều 
việc ở hiện tại, cộng với biết bao chuyện 
quá khứ thì tâm bạn không còn chỗ để 
nhớ và làm chủ hiện tại nhớ được. Lo lắng 
về tương lai quá thì chuyện hiện tại bị phớt 


68 -:._ THIÊN CHỈ, THIÊN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIÊN 


lờ đi. Ký ức có giới hạn, nhớ nhiều chuyện 
quá, nhất là những chuyện tào lao thì bạn 
không thể nhớ dai, nhớ tốt được. 


Người tu thiền nâng cao kỹ năng nhận 
thức, không mê tín dị đoan, không sợ hãi, 
không hoảng hốt, không lo lắng, không 
bồn chồn, không hoang mang. Tiến 
trình nhận thức của người tu thiền rất là 
rõ ràng “như sự vật đang là”. Nghĩa là, sự 
vật như thế nào ta ghi sự vật như thế đó, 
không chạy theo nó, không lệ thuộc vào 
nó, không phớt lờ nó, không thù địch nó, 
không cưỡng chế nó, không ức chế nó; cứ 
để sự vật diễn ra tự nhiên, chỉ cần bạn làm 
chủ tâm để trở thành chủ nhân của sự sống. 

Người có ký ức tốt có khả năng sáng tạo 
tốt. Khi khép chuyện quá khứ với không 
gian quá khứ, khép chuyện tương lai với 
không gian tương lai, các bạn tập trung ở 
hiện tại, nhờ đó, tâm các bạn trở nên trong 
sáng, rõ ràng, các bạn sẽ dễ tăng trưởng 
sự phát minh, sáng kiến, sáng tạo, nhờ có 
nhiều ý tưởng mới, nhãn quan mới. 

Sau khi bị tống khứ khỏi công ty Ap- 
ple do ông đồng sáng lập, thay vì hận đời, 
Steve Jobs đã sang Nhật Bản học và thực 
thiền Phật giáo. Quay trở lại Hoa Kỳ sau 


NĂM LỢI ÍCH CỦA TUTHIỂN :⁄: 69 


vài tháng tu thiền, Steve Jobs trở thành con 
người mới. Vượt lên trên hận thù, không 
mặc cảm quá khứ đau thương, Steve Jobs 
tập trung vào lĩnh vực sáng tạo và phát 
minh. Kết quả là, dù qua đời ở tuổi SỐ, 
Steve Jobs đã để lại cho đời 26Š bằng sáng 
chế, đồng phát minh có giá trị ứng dụng 
tích cực, góp phần cải thiện cuộc sống con 
người. Chừng ấy bằng phát minh và sáng 
chế trong một kiếp người ngắn ngủi, thật ấn 
tượng, trên cả tuyệt vời, không phải ai cũng 
có thể làm được. 

Người tu thiền do nhìn thấy rõ mọi vật 
là nhân duyên và tương tác nên thường có 
quyết định sáng suốt và rất nhanh, không 
chân chừ, không do dự, không tiến thoái 
lưỡng nan. Khi tâm sáng thì vô minh và sợ 
hãi không còn nữa. Khi thấu rõ được bản 
chất của “sự vật đang là, bạn sẽ nhìn thấy 
“sự vật trong chính nó, vốn khác với “sự 
vật giả định, sự vật tưởng tượng, sự vật chủ 
quan” Thấy rõ mọi thứ trong tương quan 
giữa nhân, duyên và quả, các bạn quyết 
định nhanh và quyết định nào cũng dẫn 
đến kết quả tốt đẹp. 

Người tu thiền có khả năng giải quyết 
các vấn nạn một cách nhẹ nhàng và dứt 


70 -:. THIÊN CHỈ, THIÊN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIÊN 


điểm. Vừa giải quyết công việc một cách 
nhanh chóng, vừa có hiệu quả cao. Khi 
tâm sáng suốt nhờ tu thiền quán, bạn sẽ lập 
trường vững chắc, lý tưởng cao quý để theo 
đuổi cho đến cuối đời; không có bỏ cuộc 
nửa chừng, không đầu hàng trước số phận. 

Về năng lực tập trung, người tu “thiền 
chỉ” sẽ đạt được định và nhất tâm. Tập 
trung cái gì thì người tu thiền sẽ tập trung 
sâu. Về quản trị, người tu thiền đi vào chiều 
sâu của vấn đề; từ mắt xích này đến mắc 
xích khách với tính liên kết, tính tương tác. 
Năng lực quản trị của người tu thiền sẽ tốt 
hơn nhờ tâm tập trung xử lý các thông tin 
và công việc. Không chỉ không chạy theo 
thông tin thất thiệt, nhờ tu thiền, người 
sáng suốt biết sử dụng các thông tin cho 
mục đích tích cực và có giá trị. 

Nói tóm lại, về phương diện tâm, người 
tu thiền có năng lực “nhìn sự vật như chính 
nó” và khởi lên nhận thức “như lý tác ý” 
(yoniso manaskara), tuyệt đối không dán 
nhãn, đặt tên lên con người, sự vật, sự việc, 
tình huống một cách chủ quan. 

Ví dụ, trước mặt bạn đang có hai cành 
hoa phong lan. Các bạn chỉ đơn thuần 
nhận thức: “Đây là hoa phong lan, đừng 


NĂM LỢI ÍCH CỦA TUTHIỂN :£: 7l 


đánh giá “Hoa phong lan nhỏ, lớn, hoa 
phong lan đẹp, xấu gì hết.” Chỉ đơn thuần 
ghi nhận: “Đây là hoa phong lan” như nó 
đang là. 

Tương tự, bạn chỉ nên nhận thức 
(thay vì quen đánh giá) con người, sự 
vật, sự việc, tình huống đúng với những 
gì đang diễn ra, không can thiệp sự phê 
phán và thái độ chủ quan. Tu “thiền tuệ” 
giúp các bạn giảm dần thái độ chủ quan, 
sự nhạy cảm, tâm thành kiến, định kiến, 
sự mặc cảm. 


Tập nhìn mọi thứ một cách nhẹ nhàng, 
sâu lắng, không để “lăng kính màu kinh 
nghiệm” can thiệp vào những gì đang xảy 
ra ở hiện tại. Quá khứ là những gì không 
còn nữa. Áp đặt chuyện quá khứ lên hiện 
tại, bạn đã vô tình nhìn đời bằng lăng kính 
màu chủ quan, thậm chí định kiến. 

Quan trọng của người tu thiền chỉ và 
thiền quán là tập nhìn “thấy mọi vật đang 
diễn ra như chúng đang là” để làm chủ 
tâm, làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, 
làm chủ nhận thức, từ đó, không chỉ là 
“nhận thức như thị, người tu thiền đạt 
được tuệ giác về mọi sự vật. 


72, :::_ THIÊN CHỈ, THIÊN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIÊN 


6. THIÊN CÓ ÍCH VỀ QUAN HỆ XÃ HỘI 

Khi tu thiền tăng trưởng sức khỏe, cải 
thiện cảm xúc, nâng cao nhận thức đúng 
về mọi sự vật, người tu thiền tiếp tục phát 
triển tâm theo chiều hướng tốt, nhờ đó, 
trong giao tế xã hội, mọi thứ đều diễn ra 
một cách tốt đẹp. Nói chính xác, tu thiển 
giúp bạn trở nên hữu ích trong các quan hệ 
xã hội giữa bạn với những người xung quanh. 

Người tu “thiền quán” sẽ có “tâm thông 
cảm” với hoàn cảnh sống, thái độ sống và 
hành vi ứng xử của người khác cho nên 
không cố chấp, xung đột, mâu thuẫn, va 
chạm, loại trừ ai hay gây thương tổn lẫn 
nhau. Người tu thiển có khả năng chịu 
đựng tích cực. Khi người khác chưa hiểu 
được bạn, bạn không vì thế mà khổ đau. 
Bạn không cần than trời, trách đất, đổ lỗi 
cho xã hội, quy kết cho người này người 
nọ. Bạn chỉ cần thản nhiên, tập nhìn sâu, 
thông cảm, hợp tác, nỗ lực hóa giải xung 
khắc, vượt qua cái tôi, nhờ đó quan hệ xã 
hội của bạn ngày càng tốt đẹp. 

Người tu thiển sẽ có thêm các quan hệ 
xã hội mới, có ý nghĩa rất tích cực. Nhờ 
làm chủ cảm xúc, bạn sẽ không tự cô lập, 


NĂM LỢI ÍCH CỦA TUTHIỂN :£: 73 


đồng thời, mở rộng phạm vi tương tác tích 
cực với mọi người. Người tu thiền từ bi trở 
nên tốt bụng, cảm thông, độ lượng, bao 
dung, quảng đại và vị tha. Bạn sẽ thấu hiểu 
mọi người và nhận thức đúng mọi vật. Bạn 
không mê tín dị đoan, không sợ hãi, không 
trốn chạy, không vô cảm, không trở thành 
gánh nặng của người khác. 

Nhờ tu tập trí tuệ, bạn có cảm thông 
lớn, hiểu biết rộng, tầm nhìn xa, biết sẻ 
chia, giúp đỡ tha nhân, nhờ đó, bạn được 
thiện cảm và yêu quý, mến, thích, hợp tác 
từ người khác. Người tu “thiền quán” sẽ 
không cô đơn, cô độc về xã hội; có nhiều 
thiện hữu tri thức và bạn đạo để cùng đồng 
hành trên con đường giác ngộ và an vui. 

Tương tác xã hội của người tu thiền sẽ 
theo chiều hướng tích cực. Nhờ làm chủ 
cảm xúc, tâm tư và ý niệm, người tu “thiền 
quán” không bị vướng kẹt vào “chủ nghĩa 
cái tôi, không chấp mình là đúng, tốt, 
là trục xoay, là quan trọng, là hơn hết; 
không cho rằng mọi người là thứ yếu và 
sai. “Chủ nghĩa cái tôi” tạo ra nhiều rào 
cản xã hội, những bức tường “Berlin” và 
“Vạn lý trường thành” giữa ta và những 
người xung quanh. 


74 :::_ THIÊN CHỈ, THIÊN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIÊN 


Người tu thiền, khi làm chủ cảm xúc, sẽ 
trở nên khiêm tốn, giản dị, bình dân, chân 
thành, chất phát hơn nhưng rất đáng kính. 
Nhờ tu thiền, bạn có thể giao du, tiếp xúc 
với mọi người, không phân biệt xã hội. Khi 
giao tế, bạn tiếp xúc con người với tư cách 
là một con người, bất luận giới tính, màu 
da, sắc tộc, vị thế xã hội. Hãy sống chân 
thành, cởi mở, biết quan tâm và giúp đỡ. 

Người tu thiển sẽ tăng trưởng thói 
quen tích cực. Ngoài việc nỗ lực vượt qua 
thói quen hút thuốc, uống rượu bia, ma 
túy, cờ bạc, game điện tử... người tu thiền 
trở nên bài bản, ngăn nắp, giản dị, dễ gần 
gũi, biết tiết kiệm, siêng làm việc thiện, 
thích tham gia Phật sự, vui việc nhân đạo 
và năng động trong cứu đời, giúp người. 

Thực tập thiền từ bi trước giờ ngủ sẽ 
giúp bạn giải phóng được các hận thù, oan 
trái, oán kết; khép lại quá khứ đau thương, 
mở ra cơ hội hợp tác tích cực và cùng có lợi 
ở hiện tại, cùng xây dựng tương lai cao quý. 

Về bản chất người, hễ là người phàm thì 
bị sai lầm có rũi ro xảy ra. Đặt mình vào 
tình huống của sai lầm, trong hoàn cảnh 
đó, chưa chắc ta đã ứng xử tốt hơn. Thay 
vì ghét bỏ kẻ sai lâm, ta nên thông cảm và 


NĂM LỢI ÍCH CỦA TUTHIỀN :⁄:  7§ 


giúp đỡ họ vượt qua yếu kém của bản thân. 
Càng là người tốt, bạn không nên ứng xử 
“ăn miếng trả miếng, đối lập, loại trừ, một 
mất một còn. 

Thay vì thù hận con người, bạn hãy xem 
tham ái, sân hận, si mê, cố chấp là kẻ thù 
chung của nhân loại. Mọi công dân toàn 
cầu phải khởi lên “cuộc thánh chiến” nhằm 
chuyển hóa các gốc rễ bất thiện, các hành 
động gây khổ đau và các thói hư, tật xấu. 
Con người, trên thực chất, không phải là 
kẻ thù của con người. 

Để giải quyết xung đột, bạn nên chọn 
giải pháp “cả hai cùng có lợi” (Win-win 
situation) tức cả hai cùng chiến thắng. Khi 
quyết định và làm bất kỳ điều gì, bạn đạt 
được lợi ích cho bản thân nhưng không 
được đẩy người khác vào thế thất bại, bị 
tổn thất, bị ảnh hưởng tiêu cực, bị loại trừ, 
bị xấu hổ. Trong mọi tình huống, hãy 
tìm giải pháp thông minh và thích hợp 
nhất để bên nào cũng được lợi ích, theo 
đó, bạn không gây hận thù, kết oán với 
người khác. 

Ngoài yếu tố nỗ lực hòa giải các oan trái 
và hận thù, nỗ lực ngoại giao dân sự, ngoại 
giao chính trị, tham gia hòa đàm nhằm giải 


76. :::_ THIÊN CHỈ, THIÊN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIÊN 


quyết các bất đồng, kiềm chế xung đột vũ 
trang, kêu gọi hòa bình, mang lại bình an 
cho mọi người. 

Năm 1966, thiền sư Nhất Hạnh đang 
khi du học tại Hoa Kỳ, đã nỗ lực vận động 
hòa bình cho cuộc chiến Việt Nam được 
sớm kết thúc. Với những nỗ lực xây dựng 
hòa bình, vào năm 1967, thiển sư Nhất 
Hạnh đã được mục sư Martin Luther King 
đề xuất giải “Nobel hòa bình”. Dù không 
đoạt giải thưởng cao quý này, thiển sư 
Nhất Hạnh, người truyền bá đạo Phật, đã kết 
nghĩa thâm giao với mục sư Martin Luther 
King, người truyền bá phúc âm Tïn Lành. 

Thập niên 70, tại Hoa Kỳ, mâu thuẫn và 
xung đột sắc tộc do kỳ thị màu da lên đến 
đỉnh cao. Mục sư Luther King kêu gọi hòa 
giải ở tiểu bang Missouri và Tennessee và 
nhiều thành phố khác tại Hòa Kỳ, kêu gọi 
người da trắng hãy tôn trọng và xem người 
da đen là những kẻ nô lệ, bị ứng xử như 
con vật nữa. Mục sư Luther King kêu gọi 
người da ngừng các phản kháng mang tính 
bạo động, nỗ lực hòa giải, tập sống hài hòa 
để tạo dựng hình ảnh tốt đẹp ở người da 
trắng. Phong trào hóa giải hận thù này đã 
có tác động tích cực đến xã hội người da 


NĂM LỢI ÍCH CỦA TUTHIỂN :£: 77 


trắng nói riêng và toàn nước Hoa Kỳ nói 
chung, góp phần tạo ra sự tốt đẹp, tôn 
trọng nhân quyền của Hoa Kỳ trong các 
thập niên sau đó cho đến hôm nay. 

Rất tiếc, khi phong trào đòi bình đẳng 
màu da lên cao, mục sư Luther King đã 
bị ám sát vào ngày 4-4-1968. Nếu mục sư 
Luther King tiếp tục sống thêm 3-4 thập 
niên nữa thì sự kỳ thị chủng tộc, màu da, 
các hình thức bất công xã hội tại Hoa Kỳ 
sẽ kết thúc sớm hơn, nhờ đó, Hoa Kỳ trở 
thành đất nước đầy hứa hẹn và tốt đẹp hơn 
nữa. Ngày nay, Hoa Kỳ với tư cách là Hiệp 
Chủng Quốc, vẫn còn đó tình trạng phân 
biệt màu da và sắc tộc, có khi công khai, 
có lúc ngấm ngầm. Nơi nào, người da đen, 
da màu và dân châu Á đến sống nhiều thì 
người da trắng dần dà bỏ đi hết. Hoa Kỳ 
hay bất kỳ nước nào khác trên địa cầu này 
khó trở thành nước “dreamer” đích thực, 
như kỳ vọng của nhiều người. 

Tháng 6-2017, nhân chuyến hoằng 
pháp tại Hoa Kỳ, tôi thăm thành phố St. 
Louis, Missouri. Qua quan sát, tôi thấy 
rằng ở khu vực người da đen sống trong 
bán kính 20km, hiếm có người da trắng. 
Do phân biệt đối xử, người da trắng khinh 


78 -:._ THIÊN CHỈ, THIÊN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIÊN 


thường người da đen. Người Mỹ da trắng 
thành kiến người Mỹ da đen là lười biếng, 
bạo động, phạm pháp, tạo ra không gian 
sống bất ổn về an ninh. Người Mỹ da trắng 
thày chuyển nhà đến một nơi xa hơn, giá 
nhà mắc hơn để tìm kiếm sự an toàn. 


Tương tự, thành phố Santa Ana và quận 
Cam, Cali, Hoa Kỳ, cách 4Š năm về trước, 
chỉ có lưa thưa vài hộ Việt Nam sinh sống. 
Khi cộng đồng Việt Nam đến cư trú nhiều 
tại khu vực này, người Mỹ da trắng cũng 
lần lượt bỏ đi nơi khác. Nay quận Cam 
đã trở thành là khu dân cư người Mỹ gốc 
Việt sinh sống và làm ăn. Đó cũng là dấu 
hiệu của phân biệt đối xử xã hội. Đừng ngộ 
nhận rằng Hoa Kỳ là quốc gia lý tưởng về 
bình đẳng và công bằng xã hội. Vẫn còn đó 
nhiều phân biệt đối xử do khác biệt chủng 
tộc, màu da, tôn giáo lắm. Xã hội người 
phàm là thế đấy. 

Tại Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây, 
nơi tự hào là nền văn minh lớn, để được 
tuyển dụng vào các vai trò quan trọng trong 
quản trị, chính trị, xã hội, giáo dục... nếu 
bạn là người Mỹ da trắng, bạn có cơ hội 
cao hơn người Mỹ di dân từ châu Phi, châu 
Á. Để được tuyển dụng vào các vị trí cao, 


NĂM LỢI ÍCH CỦA TUTHIỂN :⁄£: 79 


tại các nước phương Tây, nếu bạn là người 
da đen và da màu, bạn phải có trình độ và 
năng lực cao hơn các ứng cử viên da trắng 
thì mới khả năng được các CEO người da 
trắng tuyển dụng. Nói cách khác, phân 
biệt đối xử về chủng tộc, màu da... vẫn 
tiếp tục tồn tại tại Hoa Kỳ và nhiều nước 
tiên tiến trên thế giới, mặc dù theo Hiến 
pháp của các nước này, phân biệt đối xử 
là phạm pháp. 

Người tu thiền, nhờ chuyển hóa cảm 
xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức, dễ dàng 
xóa bỏ được tâm phân biệt đối xử, khoảng 
cách xã hội, sống hài hòa một cách chân 
thành và tương tác với tâm từ ái, bao 
dung. Người tu Phật nói chung, tu thiền 
nói riêng, không xem sắc tộc, màu da, tôn 
giáo, giới tính là rào cản xã hội. Họ nhấn 
mạnh đến đạo đức, trí tuệ, năng lực và 
hiệu quả công việc, đồng thời, tôn trọng 
các lợi ích trong tương tác giữa con người 
với con người. Trong phạm vi tương tác xã 
hội, những người tu thiền góp phần mang 
lại sự thân thiện, hòa giải, hợp tác, xóa bỏ 
hận thù, xây dựng hòa bình, mang lại hạnh 
phúc cho nhiều người. 


Việt Nam ta có thiền sư Nhất Hạnh 


§0_ -<:_ THIỀN CHỈ, THIÊN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIÊN 


như ngôi sao sáng về xóa bỏ hận thù, xây 
dựng hòa bình. Tây Tạng có đức Dalai 
Lama 14. Ấn Độ có thánh Gandhi. Hoa 
Kỳ có linh mục Luther King. Châu Phi có 
Nelson Mandela và giám mục Desmond 
Tutu. Các quốc gia khác đều có các nhân 
vật biểu tượng cho hòa bình, hòa giải, hòa 
hợp và công chính. Tu “thiền quán) khi 
làm chủ cảm xúc và tâm, các bạn sẽ tăng 
trưởng các hạt giống từ bi, vô ngã, vị tha, 
quảng đại, bao dung... do vậy, các bạn sẽ 
trở nên hữu ích cho xã hội. 

Ngày 28/6/2017, tôi đến thăm công 
viên “Rememeber Them” (Hãy nhớ đến 
họ) ở thành phố Oakland, California, Hoa 
Kỳ, nơi có tượng đài tôn vinh 25 nhân vật 
nổi tiếng thế giới về hòa bình, phúc lợi xã 
hội, tinh thần vô ngã và vị tha. Chính quyền và 
nhân dân thành phố Oakland đã khắc tượng 
họ bằng. Mỗi nhân vật được trích dẫn câu 
nói nổi tiếng về hòa bình, bình đẳng, nhân 
quyền và giá trị sống. Dù chưa là người 
biểu tượng của những phẩm chất cao quý, 
khi tu thiền, làm chủ cảm xúc, vượt qua 
cái tôi, các bạn sẽ biến kẻ thù thành bạn, 
xóa đi quá khứ đau thương, hàn gắn tình 
người, góp phần mang lại hòa bình. 


NĂM LỢI ÍCH CỦA TUTHIỂN :£: 8l 


Trong các đời tổng thống Hoa Kỳ, tôi 
cho rằng tổng thống Bill Clinton là người 
có tâm nhân ái, phù hợp với tỉnh thần từ bi 
và hóa giải hận thù của đạo Phật. Vào ngày 
11-7-1995, tổng thống Bill Clinton của 
Hoa Kỳ và thủ tướng Võ Văn Kiệt của Việt 
Nam chính thức tuyên bố bình thường 
hóa quan hệ ngoại giao, mở ra chương mới 
“Việt - Mỹ nắm lấy tay nhau”. 


Dứt điểm mối “quan hệ cựu thù” giữa 
Hoa Kỳ và Việt Nam là nhờ công của 
tổng thống Barack Obama và thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phú. Ít có nguyên thủ quốc 
gia nào đến Việt Nam lại được người Việt 
Nam đứng sắp hàng hàng cây số, chào đón 
như tổng thống Barack Obama. Tổng thống 
Barack Obama là con người có tinh thần hòa 
giải, xứng đáng nhận giải thưởng “Nobel 
Hòa bình” vào ngày 9-10-2009 cho “những 
nỗ lực phi thường, tăng cường ngoại giao 
quốc tế và hợp tác giữa các dân tộc”. 

Trên internet lưu truyền một số hình 
ảnh tổng thống Bill Clinton và Barack 
Obama ngồi thiền. Tôi tin rằng vài lần 
gặp Đức Dalai Lama thứ XIV và thiền sư 
Nhất Hạnh, hai tổng thống Bill Clinton 
và Barack Obama đã chịu ảnh hưởng nhất 


8§2_ -‹._ THIỀN CHỈ, THIÊN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIÊN 


định từ triết lý từ bi và hòa bình của đạo 
Phật. Hai vị đã nỗ lực khép lại quá khứ 
đau thương giữa Hoa Kỳ và Việt Ñam, mở 
ra phương trời cao rộng về hợp tác nhằm 
mang lại lợi ích song phương cho Hoa 
Kỳ và Việt Nam. Tĩnh thần hòa giải, cao 
thượng, vô ngã, vị tha... và những phẩm 
chất cao quý luôn có sẵn trong kho tàng 
tâm của mỗi người như những hạt giống 
tiềm năng. Người tu “thiền quán” có khả 
năng mở cửa kho tàng tiềm năng vô tận đó. 

Nhìn chung, người tu thiền có khả năng 
mang lại sự hài hòa trong cộng đồng, hợp 
tác trong xã hội, cũng như hòa bình trong 
mỗi gia đình, cộng đồng, quốc gia và thế 
giới. Tâm người tu thiền từ bi và thiền tuệ 
luôn hướng đến sự thân thiện, hạnh phúc, 
từ bi; không phân biệt đối xử vì bất kỳ lý 
đo gì, nhờ đó sống hạnh phúc và góp phần 
xây dựng bình an trên dương thế. 


7. THIÊN HƯỚNG ĐẾN GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT 


Bên cạnh việc hoàn thiện đạo đức và 
trí tuệ, người tu thiền chỉ và thiền quán có 
khả năng giải phóng tất cả nỗi khổ, niềm 
đau, hướng tâm tới giác ngộ và giải thoát. 
Phương pháp tâm linh quan trọng nhất của 


NĂM LỢI ÍCH CỦA TUTHIỀN :£: 83 


đức Phật là tứ thánh đế trong kinh Chuyển 
Pháp Luân. Bốn chân lý thánh đề cập đến 
hai quan hệ nhân quả. Thứ nhất là nhân 
quả khổ đau gồm các hệ quả khổ đau và 
nguyên nhân gây tạo như tham ái, sân hận, 
si mê và cố chấp. Kế đến là nhân quả hạnh 
phúc gồm quả Niết-bàn và bát thánh đạo. 

Con đường thánh gồm tám yếu tố chia 
làm ba trụ cột: Trụ cột trí tuệ, trụ cột đạo 
đức và trụ cột thiển định. Về trí tuệ, ta 
phải đạt được tầm nhìn chân chính (chánh 
kiến) và tư duy chân chính. Về đạo đức, ta 
phải thực tập nói lời đạo đức, hành động 
đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực 
đạo đức. Về thiền định, ta phải thực tập 
chánh niệm và chánh định. Khi thực tập 
chánh điện, các bạn lần lượt đạt được bốn 
cấp bậc định: 


() Thiền định cấp 1 (Pa/hamaj/ha- 
na): Ly dục sinh hỷ lạc. Vượt qua tính dục, 
người tu thiền đạt được an lạc, hạnh phúc. 
Cấp thiền này có yếu tố: Tầm (tìm đề mục 
thiển thích hợp), tứ (giữ tâm lên để mục 
thiền thích hợp), hỷ, lạc và định. 


(¡) Thiền định cấp 2 (Dufiyajhäna): 
Định sinh hỷ lạc, tức nhờ năng lực định tạo 


84 <<. THIỀN CHỈ, THIÊN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIÊN 


ra an lạc, hạnh phúc, thư thái. Cấp thiền 
này có 3 yếu tố: Hỷ, lạc và định. 

(ii) Thiển định cấp 3 (Tafiyajhäna): 
Ly hỷ diệu lạc, tức hạnh phúc sâu lắng và 
vi tế do rời bỏ trạng thái hỷ, lạc ở cấp thiền 
1 và 2. Cấp thiền này chỉ còn 2 yếu tố: Lạc 
và định. 


(iv) Thiền định cấp 4 (Caftufthajhäna): 
Xả niệm thanh tịnh, tức trạng thái thanh 
tịnh nhờ buông bỏ mọi cảm xúc, tri giác, 
tâm tư, ý niệm, nhận thức. Cấp thiền này 
thanh tịnh như chân không. Dừng lắng, 
tỉnh lặng, nhất tâm, như nhất, thanh tịnh, 
an lạc, thư thái tuyệt đối; không còn vướng 
kẹt vào không gian, thời gian, con người, 
sự vật, sự việt và bất kỳ cái gì trên đời. 

Nhờ thực tập đầy đủ đạo đức và các cấp 
thiền định, người tu tập sẽ đạt được giải 
thoát nhờ trí tuệ (pafñaä vimufi, tuệ giải 
thoát) và dĩ nhiên, bạn sẽ giải phóng tâm 
khỏi các nỗi khổ, niềm đau (cefo vữmufH, 
tâm giải thoát). Bỏ qua thiển định, hành giả 
không thể đạt được giải thoát đích thực. 

Nói cách khác, người tu thiển sẽ đạt 
được tuệ giải thoát (pañfia vimuffi) và tâm 
giải thoát (cefo uimuffi). Để đạt được tâm 


NĂM LỢI ÍCH CỦA TUTHIỂN :£:  §§ 


giải thoát, bạn cần nỗ lực: (1) cởi trói tham 
ái bằng sự thực tập vô sở trụ và buông xả, 
(1i) cởi trói nóng giận, hận thù, oan trái 
bằng thực tập từ bi và buông xả, (ii) cởi 
trói lưới nghi bằng thực trí tuệ do học Phật 
pháp, trí tuệ do nghiền ngẫm chân lý và trí 
tuệ do ứng dụng Phật pháp, (iv) cởi trói 
hôn trầm và thùy miên bằng thiền hành, 
chính niệm, tỉnh thức, tinh tấn và năng 
động, (v) cởi trói dao động và hối tiếc bằng 
sự thực tập thiền chỉ và chuyển nghiệp. 

Đức Phật Thích-ca trải qua gần 6 năm 
tu khổ hạnh sai lầm, suýt nữa chết toi 
mạng. Từ bỏ phương pháp khổ hạnh, đức 
Phật khám phá tứ thánh đế, thực tập thiền 
chỉ và thiển quán suốt 49 ngày miên mật 
dưới cội Bồ-đề, đức Phật được ba tuệ giác 
lớn: Túc mệnh minh, thiên nhãn minh và 
lậu tận minh. 


Túc mệnh minh (Pubbenivãsanus- 
safiñãna) là tuệ giác thấy rõ các nghiệp 
và đời sống quá khứ của bản thân từ đại 
cương đến chỉ tiết. 

Thiên nhãn minh còn gọi là sanh tử 
minh (Cufữpapafañana) là tuệ giác thấy 
rõ các sự tái sinh theo nghiệp và các kiếp 
sống của chúng sinh ở tương lai. 


§6_ -<:_ THIỀN CHỈ, THIÊN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIÊN 


Lậu tận minh (4savakkhayañana) 
là tuệ giác thấy rõ nỗi khổ niềm đau và 
nguyên nhân khổ đau của bản thân đã 
hoàn toàn kết thúc. 


Nhờ tu thiền chỉ và thiền quán, sa-môn 
Gotama đạt được tam minh, trở thành bậc 
giác ngộ viên mãn đầu tiên trong lịch sử 
tư tưởng của nhân loại. Đức hiệu của ngài 
là Phật Thích-ca Mâu-ni, tức “bậc giác ngộ, 
nhà hiển triết của nước Sakya'. 

Điều này cho thấy, không có thiền, đức 
Phật đã không trở thành bậc giác ngộ viên 
mãn. Các bậc thánh A-la-hán, các bậc Bồ- 
tát đều thực tập và chứng đắc thiền định, 
phát triển tuệ giác và những phẩm chất 
cao quý của tâm. Phật tử tại gia dù tu theo 
pháp môn nào, mỗi ngày nên ngồi thiền ít 
nhất 1Š phút để tĩnh tâm và làm chủ cảm 
xúc. Tu tập tinh tấn như một thói quen tốt, 
các bạn sẽ hoàn thiện được ba trụ cột tâm 
linh trong đạo Phật là trí tuệ, đạo đức và 
thiền định. 


Tu thiền mỗi ngày, tối thiểu 3 tháng, 
bạn sẽ cảm nhận được những thay đổi tích 
cực trong bạn: Tăng cường sức khỏe thân 
thể, cảm xúc bạn trở nên tích cực, tâm 


NĂM LỢI ÍCH CỦA TUTHIỂN :£: 87 


trí sáng suốt hơn, hài hòa trong các quan 
hệ xã hội, hướng đến chứng đắc các quả 
thánh, giác ngộ và giải thoát. 

Tóm lại, tu thiền chỉ với 40 đề mục 
thiền để phát triển “định tâm” và “nhất 
tâm” và thiền quán với 4 nội dung để phát 
triển trí tuệ. Người tu thiền đúng phương 
pháp Phật dạy như nêu trên sẽ từ người 
phàm trở thành chân nhân, từ chân nhân 
trở thành tiệm cận thánh nhân, từ tiệm 
cận thánh nhân trở thành thánh nhân, từ 
thánh nhân trở thành Bồ-tát và từ Bồ-tát 
trở thành Phật. Đó là tiến trình chuyển hóa 
tâm thức mà người tu học Phật cần phải lần 
lượt trải qua và đạt được ở trong đời. 


**x* 


88 


§9 


VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ 


Pháp sư Thích Nhật Từ sinh tại Sài 
Gòn năm 1969, xuất gia năm 1984, là 
nhà cải cách Phật giáo hiện đại, người 
chủ trương nhập thế, nhà diễn thuyết, 
nhà hoằng pháp, dịch giả kinh điển, tác 
gia, nhà thơ, nhà tư vấn tâm lý, và nhà 
hoạt động xã hội. 


Thầy là tác giả của hơn 80 quyển sách 
ứng dụng Phật giáo, thuyết giảng hơn 
3800 bài pháp thoại về các chủ đề khác 
nhau. Thây là Chủ biên và xuất bản Đại 
Tạng Kinh Việt Nam (hơn 100 CD âm 
thanh), Tùng thư và tạp chí Đạo Phật Ngày 
Nay hơn 200 quyển và hơn 100 album về 
âm nhạc Phật giáo. Thầy có công vận động 
Việt Nam trở thành nước đăng cai Đại lễ 
Phật đản LHQ, đồng thời, nguyên là 
Phó tổng thư ký của đại lễ VESAK năm 


90 -::_ THIÊN CHỈ, THIÊN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIÊN 


2006, 2007, 2014 và Tổng thư ký của 
đại lễ VESAK năm 2008. 


Thầy tích cực tham gia các đối 
thoại liên tôn giáo và kêu gọi hòa bình 
và hòa hợp. Thầy truyền bá Phật pháp 
qua các hoạt động giáo dục, văn hóa và 
từ thiện, nhằm mang lại lợi lạc cho cộng 
đồng và xã hội. 

Thầy là người sáng lập Đạo Phật Ngày 
Nay từ năm 2000. Thầy tốt nghiệp Tiến 
sĩ Triết học tại Đại học Allahabad, Ấn 
Độ, năm 2001. Ghi nhận các đóng góp 
to lớn của thầy về giáo dục và hoạt động 
quốc tế Phật giáo, Đại học Mahamakut, 
Thái Lan trao tặng thây bằng Tiến sĩ 
danh dự về Tôn giáo học 2010, Đại học 
Mahachulalongkorn tặng bằng Tiến sĩ 
danh dự về triết học 2016, Đại học Apollos 
tặng bằng Tiến sĩ danh dự nhân văn 20 1ó. 
Tôn vinh những đóng góp to lớn của thầy 
cho hoằng pháp, Chính phủ Miến Điện 
tặng thầy danh hiệu Người thắp đuốc Diệu 
pháp năm 2015 và Hòa thượng Somdet 
Phramaha Ratchmangkhlachan, Quyền 
Tăng vương Thái Lan, trao thầy danh hiệu 
Lãnh đạo xuất sắc Phật giáo thế giới. 


VÀI NÉT VỀ TÁC GIÁ +: 9] 


Pháp sư Nhật Từ hiện là Phó Viện 
trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại 
TP.HCM, Phó Ban Hoằng pháp TW, Phó 
Ban Giáo dục TW, Phó Ban Phật giáo quốc 
tế, Chủ tịch Quỹ Đạo Phật Ngày Nay và Trụ 
trì Chùa Giác Ngộ và Chùa Tượng Sơn. 


92 


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 
NHÀ XUẤT BẢN HỎNG ĐỨC 
65 Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Email: nhaxuatbanhongduc65@ gmail.com 
Điện thoại: 024.39260024 - Fax: 024.39260031 


THIÊN CHỈ, THIÊN QUÁN VÀ LỢI ÍCH CỦA THIÊN 
THÍCH NHẬT TỪ 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Giám đốc BÙI VIỆT BẮC 
Chịu trách nhiệm nội dung: 
Tổng biên tập LÝ BÁ TOÀN 
Biên tập: Phan Thị Ngọc Minh 
Trình bày: Ngọc Ánh 


Đối tác liên kết xuất bản: 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHAI TUỆ 
92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM 
Website: https://tikivn/store-khaitue 
Facebook: https://wwwfacebook.com/nhasachdaophatngaynay/ 


In 1.000 cuốn, khổ 10x19em, tại Công ty Cổ phần In Người 
Lao Động, 195 Lê Quang Sung, P.6, Q.6, TP.HCM. 
Số XNĐKXB: 1098 - 2018/CXBIPH/09 - 19/HĐ. Số QĐXB của 
NXB: 257/QĐÐ-NXBHĐ cấp ngày 16-04-2018. In xong và nộp lưu 
chiểu năm 2018. Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN): 978-604- 
89-3476-7 


